ĐẠT MA TỔ SƯ LUẬN 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 

Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc@ðyahoo.com 

Điện thoại: 04.39260024 Fax: 04.39260031 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 


Biên tập: Nguyễn Thế Vinh 
Trình bày bìa: Ngọc Bảo 


Liên kết xuất bản 
Thiền viện Thường Chiếu 


In 3.000 cuốn, khổ 14.5 x 20.5 em 

Tại bông ty Gổ phần In Khuyến Học Phía Nam. 

Số 9-11 Đường CN1, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp.HCM - ĐT: (08) 38.164.415. 
Số đăng ký KHXB:1049-2014/CXB/18-29/HĐ. 

QĐXB: 958-2014/QĐ-HĐ. Ký ngày 31/05/2014. 

ISBN: 978-604-86-2195-7 

In xong nộp lưu chiều quý III năm 2014 





THE ZEN TEACHING of 
BODHIDHARMA 


Compiled by Thích Nữ Thuần Bạch 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


3 


INTRODUCTION 


This bi-lingual text oƒ the Zen Teaching oƒ 
Bodhidharma hos been prepoared ƒor my English-speaking 
students and ƒor the young generoation oƒ Vietnamese 
students oƒ the Dharma. It is part 0ƒ our ongoing program 
to present bi-lingudl, contemporary versions oƒ the classic 
texts oƒ Zen Buddhism. 


I would like to express my deep gratitude to Red 
Pine ƒor graciously giving us permission to use his English 
translation, ƒrom the Chinese, oƒ the Zen Teaching oƒ 
Bodhidharma. 


The Vietnamese translation and commentories are 
from my headmaster, the Most Venerable Thích Thanh 
Từ. I have translated his commentaries and aqdded my 
owh, in English and Vietnamese. 


I wish to thank my sisters in the convent ƒor 
prooƒreading the Vietnamese text and ƒor helping me 
check the Chinese characters. 


The merits oƒ this work are dedicated to dll Zen 
practitioners. 


Thích Nữ Thuần Bạch 


LỜI ĐẦU SÁCH 


Quyển Đạt-ma Tổ Sư Luận song ngữ này được soạn 
thảo cho lớp Phật pháp tiếng Anh và cho giới trẻ người 
Việt học Phật. Đây là một phân việc trong chương trình 
giới thiệu những bản dịch hiện nay về văn bản Thiên cỗ 
điển. 

Tôi xin chân thành cảm tạ dịch giả Red Pine đã hoan 
hỷ cho phép xử dụng bản dịch Anh ngữ The Zen Teaching 
oƒ Bodhidharma của ông từ nguyên văn chữ Hán 

Bản dịch Việt ngữ và giảng giải tôi xin phép được 
xử dụng của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ. Tôi 
đã dịch lời giảng của Hòa Thượng sang tiếng Anh và có 
thêm vài phụ chú. 


Tôi cũng xin cảm ơn quý Sự Cô huynh đệ trong chùa 
đã tận tình giúp đỡ dò lỗi đánh máy tiếng Việt và xem lại 
nguyên văn chữ Hán. 

Xin hôi hướng công đức hoàn thành quyền sách này 
cho tất cả những người học và tu thiển. 


Thích Nữ Thuần Bạch 


)ATMATÔ§ƯLUAN 


THE ZEN TEACHING 
of 
BODHIDHARMA 


Vietnamese version: 
Zen Moster Thích Thanh Từ 


English version & Foot Notes: 
Red Pine 


Footnotes translated in Vietnamese: 
Thuần Bạch 


May 7, 2010 


Dear Mr. Red Pine, 


I am Reverend Thịch Nu Thuan Bach, abbess oƒ Dieu 
Nhan Zen Convent, in Rescue, California. I am preporing 
q bi-lingual text oƒ the Zen teaching oƒ Bodhidharma ƒor 
my dharma lessons and ƒor the use oƒ my Vietnamese and 
American students. 


I have rearranged the content oƒ Bodhidharma5 
three sermons into subject aregs, sụch gas Meritorious 
Works, True Seeing, Beholding the Mind, etc., in order 
to simplify my presentation and to encourage discussion 
qmong my students. 


The Vietnamese translation, ƒfrom the original 
Chinese text, is by Zen Master Thích Thanh Tu. 


I would like permission to use your translation oƒ 
the Bloodstream Sermon, the Wqke-up Sermon, and the 
Bregkthrough Sermon ƒor the English halƒ oƒ the text ƒor 
my classes. 


This bi-lingual text will be printed ¡in a limited 
quantity. It will be used by monks and nuns in Zen 
mongsteries in Vietnam and the United States, qs well qs 
by my student groups. These books will be distributed 
at no charge, gas the lay community oƒ our convent has 
donated the ƒunds to have them printed. 


I hope that you will allow me to use your translation, 
so that I may proceed with printing arrangements. Your 
help is precious, gs it will enable us to complete our task 
and to expound the teachings oƒ Bodhidharma here and 
in Vietnam. This is qlso in accordance with the vows oƒ 
dll Buddhist quthors to promulgate the Dharma and to 
enable large numbers oƒ people to read the scriptures. 


I appreciate being introduced to you by Doan Trang 
and I thank you ƒor your gssistance. 


Sincerely, 


Thích Nu Thuan Bach 


Dear Thích Nu Thuan Bach, 


I received q copy oƒ your Vietnamese translation oƒ 
Bodhidharma on Friday. Its looks greatl I wish there 
were more bi-lingual books like this ƒor Asian and Western 
Buddhists to use. When I first started studying Buddhism, 
I had to have two difƒferent books, one with English and 
one with Chinese. Putting them together makes so much 
sense. Congroatulationsl I hope your ƒellow nuns and 
practitioners find this book useful. 


Bodhidharmas voice ¡is so clear and so 
straighforward. He woas a great teqacher.  Sometimes 
Buddhism becomes too complicated. When it does, it 
glways good to read a book like this. 


Thanks aggdin ƒor sending me da copy. ! also look 
ƒorward to visiting your convent some day in the ƒuture. 


TOMrS, 


BÚ Porter 


OUTLINE of PRACTICE 


1. Many roads lead to the Path, but basically there 
are only two: reason and practice. 


To enter by reason means to realize the essence 
through instruction and to believe that all living things 
share the same true nature, which isn“tapparent because 
its shrouded by sensation and delusion. Those who turn 
from delusion back to reality, who meditate on walls!, 
the absence of self and other, the oneness of mortal and 
sage, and who remain unmoved even by scriptures are in 
complete and unspoken agreement with reason. Without 
moving, without effort, they enter, we say, by reason. 


2. To enter by practice refers to four all-inclusive 
practices°: suffering injustice, adapting to conditions, 
seeking nothing, and practicing the Dharma. 


1 Walis. After he arrived in China, Bodhidharma spent 
nine years in meditation facing the rock wall of a cave near 
Shaolin Temple. Bodhidharma's walls of emptiness connect 
all opposites, including self and other, mortal and sage. 

2 Four... pracfices. These are a variation of the Four 
Noble Truths: all existence is marked by suffering; suffering 
has a cause; the cause can be brought to an end; and the way 
to bring it to an end is the Eightfold Noble Path of right views, 
right thought, right speech, right action, right livelihood, right 
devofion, right mindfulness, and right zen. 


12 


NHỊ CHỦNG NHẬP 


1. Vào đạo có nhiều đường nhưng cốt yếu thì chỉ có 
hai đường chính là lý nhập và hạnh nhập. 


LÝ NHẬP là nương nơi giáo để ngộ được tông. Tin 
sâu chúng sanh đồng có một chân tánh, chỉ vì khách trần 
và vọng tưởng che lấp nên không thể hiển bày. Nếu bỏ 
vọng về chân, ngưng trụ nhìn vách! thì không thấy có ta 
có người, phàm thánh đồng một, kiên trụ không dời đôi. 
Lại không tùy theo văn giáo, tức phù hợp với lý, không có 
phân biệt và lặng lẽ vô vị, gọi đó là lý nhập. 

2. HẠNH NHẬP là nói về bốn hạnh?: báo oán hạnh, 
tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh. 


1 Sau khi đến Trung Hoa, tổ Đạt-ma ngồi chín năm 
quay mặt vào vách đá (cửu niên diện bích) trong một hang 
động trên núi Thiếu Lâm. Pháp tu này còn gọi là ngưng trụ 
bích quán,” tức là không phân biệt đối đãi, kể cả ngã/nhân, 
thiện/ác. 

ạ Bốn hạnh này là biến thể của Tứ Diệu Đế: 1/ Khổ, 2/ 
Tập, 3/Diệt và 4/Đạo đế, tức Bát thánh đạo gồm: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 


13 


3. First, suffering injustice. 


When those who search for the Path encounter 
adversity, they should think to themselves, “In countless 
ages gone by, lve turned from the essential to the 
trivial and wandered through all manner of existences, 
and I have often been angry without cause and guilty 
of transgressions without number. Now, though I do no 
Wwrong, lm punished by my past. Neither gods nor men 
can foresee when an evil deed will bear its fruit. l accept 
it with an open heart and without complaint of injustice.” 
The sutras say, “When you meet with adversity don”t be 
upset, because it makes sense.” With such understanding 
you re in harmony with reason. And by suffering injustice 
you enter the Path. 


4. Second, adapting to conditions. 


As mortals, we re ruled by conditions, not by 
ourselves. All the suffering and joy we experience depend 
on conditions. lf we should be blessed by some great 
reward, such as fame or fortune, it“s the fruit of a seed 
planted by us in the past. When conditions change, it 
ends. Why delight in its existence? But while success and 
failure depend on conditions, the mind neither waxes 
nor wanes. Those who remain unmoved by the wind of 
joy silently follow the Path. 


5. Third, seeking nothing. 


People of this world are deluded. They're always 
longing for something - always, in a word, seeking. 


3. Báo Oán Hanh 


Người tu hành khi gặp cảnh khổ phải tự nghĩ rằng: 
“Ta từ xưa đến giờ trong vô số kiếp bỏ gốc theo ngọn, 
nên trôi lăn trong các cõi, khởi lòng oán ghét căm hận vô 
hạn. Đời nay tuy không có phạm những tội lỗi ấy, nhưng 
nghiệp ác gieo đời trước nay kết trái chín. Việc này không 
phải do trời hoặc người tạo ra cho mình, vậy ta phải cam 
nhận chịu, không oán trách.” Kinh nói: “Gặp khổ không 
buôn.” Vì cớ sao? Vì khi tâm [sanh hiểu như thế] sẽ phù 
hợp với lý. Mượn gốc oán thù để tiến vào đạo nên nói là 
hạnh báo oán. 


4. Tùy Duyên Hạnh. 

Chúng sanh không có ngã tùy duyên nghiệp mà 
chuyền thành. Đồng thọ khổ vui đều từ duyên sanh. Nếu 
được quả báo thù thắng, đây đủ vinh dự là do nhân lành 
đời trước mới được như thế. Khi duyên hết rồi thì cũng trở 
thành không. Có gì phải mừng? Được mất đều tùy theo 
duyên, tâm không vì vậy mà được thêm hoặc bớt mắt. 
Như vậy ngọn gió hỉ chẳng làm động tâm, hăng thuận với 
đạo, nên nói là hạnh tùy duyên. 


5. Vô Sở Cầu Hanh 


Người đời hăng ở trong mê, mỗi chỗ đều có tham 
trước nên gọi là câu. 


1Š 


But the wise wake up. They choose reason over 
custom. They fix their minds on the sublime and let their 
bodies change with the seasons. All phenomena are 
empty. They contain nothing worth desiring. Calamity 
forever alternates with Prosperity?. To dwell in the three 
realms! is to dwell in a burning house. To have a body is 
to suffer. Does anyone with a body know peace? Those 
who understand this detach themselves from all that 
exists and stop imagining or seeking anything. The sutras 
say, “To seek is to suffer. To seek nothing is bliss.” When 
you seek nothing, you re on the Path. 


6. Fourth, practicing the Dharma:. 


The Dharma is the truth that all natures are pure. 
By this truth, all appearances are empty. 


3 Calamity... Prosperify. Two goddesses, responsible for 
bad and good fortune, respectively. They appear in Chapter 
TWwelve of the Nirvana Sufra. 

4 Three realms. The Buddhist psychological equivalent 
of the Brahmanic cosmological triple world of bhur, bhuvah, and 
Svar, or earfh, atmosphere, and heaven. The Buddhist triple 
world includes kamadhatu, or the realm of desire-the hells, 
the four continents of the human and animal world, and the six 
heavens of pleasure; rupadhatu, or the realm of form-the four 
heavens of meditation; and arupadhatu, or the formless realm 
of pure spirit-the four empty or immaterial states. Together, 
the three realms constitute the limits of existence. In Chapter 
Three of the Lofus Sufra the three realms are represented by 
a burning house. 

5 Dharma. The Sanskrit word dharma comes from 
đhri, meaning ífo hold, and refers to anything held to be real, 
whether in a provisional or in an ultimate sense. Hence, the 
word can mean fhing, teaching, or realify. 


lồ 


Người trí ngộ được lẽ chân, lý ngược với thế tục, 
nên tâm an trụ ở vô vi mặc cho thân hình tùy nghi vận 
chuyền. Vạn hữu đều không, có gì đáng mong thích? Hễ 
có ông Thiện liền có ông Ác kế bên. Ở lâu trong ba cõi“ 
vẫn như trong nhà lửa. Có thân đều là khổ, được gì mà an 
vui. Rõ suốt được chỗ này nên bỏ các hữu, dứt nghĩ tưởng 
mong câu. Kinh nói “Còn cầu đều khổ, không cầu mới an 
vui.” Nên biết không cầu mới thực là đạo hạnh, nên nói là 
hạnh vô sở cầu. 


6. Xứng Pháp Hạnh. 


Lý tánh thanh tịnh gọi là Pháp. Tin hiểu lý này thì tất 
cả tướng đều không. 


3 Ông Ác và ông Thiện là hai vị thần hộ pháp trong 
chương 12 kinh Niết-bàn. 
4 Ba cõi theo đạo Phật gồm có: 


1/ dục giới - địa ngục, bốn châu của cõi người và súc sanh, và 
sáu tầng trời dục giới; 2/ sắc giới — bốn tầng thiền định; 3/ vô 
sắc giới — tứ không. 

Trong chương 3 kinh Pháp Hoa ba cõi được tượng trưng 
bằng nhà lửa. 

5 Chữ “pháp” tiếng Phạn là dharma từ chữ dhri, có 
nghĩa nắm giữ, và chỉ cho lẽ thật, cả nghĩa tương đối (phương 
tiện) lẫn tuyệt đối (cứu cánh). 


17 


Defilement and attachment, subject and object 
don't exist. The sutras say, “The Dharma includes no 
being because it“s free from the impurity of being, and 
the Dharma includes no self because it/s free from the 
impurity of self.” 


Those wise enough to believe and understand this 
truth are bound to practice according to the Dharma. 
And since that which ¡is real includes nothing worth 
begrudging, they give their body, life, and property 
in charity, without regret, without the vanity of giver, 
gift, or recipient, and without bias or attachment. And 
to eliminate impurity they teach others, but without 
becoming attached to form. Thus, through their own 
practice they are able to help others and glorify the Way 
of Enlightenment. 


And as with charity, they also practice the other 
virtues. But while practicing the six virtues° to eliminate 
delusion, they practice nothing at all. This is what's meant 
by practicing the Dharma. 


6 Six virftues. The paramitas, or means fo the other 
shore: charity, morality, patience, devotion, meditation, and 
wisdom. All six must be practiced with detachment from the 
concepf(s of actor, action, and beneficiary. 


18 


Không nhiễm không trước, không đây (chứ thê 
không kia (đối tượng). Kinh ƒDuy-ma-cậtJ nói: “Pháp 
không có chúng sanh vì lìa cấu uế của chúng sanh. Pháp 
không có tướng ngã vì lìa câu uê của ngã.” 

Người trí tin hiểu được lý này nên nói xứng với pháp 
mà hành. Pháp thể vốn không xan tham nên đối với thân 
mạng và tiền của thực hành hạnh bố thí tâm không tiếc 
lẫn. Thấu suốt ba lẽ không — người cho, của cho và người 
nhậnJ - thì không nương không mắc. Chỉ cần dẹp bỏ trần 
cấu, giáo hóa xứng hợp chúng sanh mà không chấp tướng 
đây là tự hành. Đã làm lợi người lại thêm trang nghiêm 
đạo Bồ-đè. 


Năm độ khác cùng với bố thí cũng như vậy. Vì trừ 
vọng tưởng tu hành lục độ”, mà không có sở hành, nên nói 
là xứng pháp hạnh. 


6 Lục độ, còn gọi là lục ba-la-mật, là sáu pháp đưa qua 
bờ giác ngộ bên kia: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định và trí tuệ. Thực hành cả sáu pháp mà không dính mắc 
vào ý niệm người hành động, việc hành động và người thọ 
hưởng. 


BLOODSTREAM SERMON 


7. Everything that appears in the three realms 
comes from the mind”. Hence, BuddhasŠ of the past have 
taught and future Buddhas teach mind to mind without 
bothering about definitions?. 


8. But iƒ they don”t define it, what do they mean by 
mind? 


9. You ask. That“s your mind. | answer. That's my 
mind. If I had no mind, how could l answer? lf you had no 
mind, how could you ask? That which asks is your mind. 
Through endless kalpas° without beginning, whatever 
you do, wherever you are, that“s your real mind that”s 
your real buddha. 


7 Mind. A verse from the Avatamsaka Sutra ¡is 
paraphrased here: “The three realms are just one mind.” The 
sixth Zen patriarch, Hui-neng, distinguishes mind as the realm 
and nature as the lord. 

8 Buddhas. Buddhism doesn't limit itself to one buddha. 
lt recognizes counftless buddhas. After all, everyone has the 
buddha-nature. There s a buddha in every world, just as there's 
awareness in every thought. The only necessary qualification 
for buddhahood is complete awareness. 

9 Wthout definifions. The absence of definitions or 
explanations in the transmission of the Dharma is a touchstone 
of Zen Buddhism. lt doesn't necessarily mean without words 
but, rather, without restrictions as to the mode of transmission. 
A gesture is as good as a discourse. 

10 Kalpa. The period from a worlds creation until its 
destruction; an aeon. 


20 


HUYẾT MẠCH LUẬN 


7. Ba cõi cùng khởi đồng về một tâm”. 
Phật? trước Phật sau lẫy tâm truyền qua tâm, không 
lập văn tự”. 


8. HỎI: Nếu chẳng lập văn tự thì lấy gì làm tâm? 


9. ĐÁP: Ông hỏi ta, tức là tâm của ông. Ta đáp ông, 
tức là tâm của ta. Ta nêu không tâm, nhân đâu mà hiểu để 
đáp lời ông. Ông nếu không tâm, nhân đâu mà hiều đề hỏi 
ta. Hỏi ta, tức là tâm ông. Từ vô thỉ kiếp'? đến nay, tất cả 
thi vi vận động, trong tất cả thời nào và tất cả chỗ đều là 
bản tâm của ông, đều là bản Phật của ông. 


7 Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tam giới duy tâm.” Lục tổ Huệ 
Năng biện rõ tâm chỉ cho cõi giới và tánh chỉ cho ông chủ. 
8 Đạo Phật không chỉ giới hạn vào một vị Phật, mà thừa 


nhận vô số Phật. Mọi người đều có Phật tánh. Mỗi quốc độ 
đều có một vị Phật, y như có tỉnh giác trong từng một niệm. 
Đặc tính duy nhất cần thiết cho Phật đạo là tỉnh giác. 

9 “Không lập văn tự” trong sự truyền thừa là viên đá 
nền của Thiền tông. Không hẳn là không dùng đến chữ nghĩa 
lời nói, nhưng hơn thế không hạn cuộc trong cách thức truyền 
thừa. Một động tác cũng tốt như một lời nói. 

10 Kiếp là thời kỳ cho một thế giới tạo dựng rồi hủy diệt. 


21 


This mind ¡is the buddha!! says the same thing. 
Beyond this mind you'll never find another buddha. To 
search for enlightenment!ˆ or nirvana13 beyond this mind 
is impossible. 

The reality of your own self-nature', the absence of 
cause and effect, is what“s meant by mind. 


11 This mind is the buddha. This is Mahayana Buddhism 
in a nutshell. Once a monk asked Big Plum what Matsu taught 
him. Big Plum said, “This mind ¡is the buddha." The monk 
replied, “Nowadays Matsu teaches Thaf which isnT† the mind 
IsnT the buddha." To this Big Plum responded, “Let him have 
That which isnt the mind isn the buddha. II stick with this 
mind is the buddha.” When he heard this story, Matsu said, 
“The plum is ripe.” (Transmission of the Lamp, Chapter 7) 

12 Enlightenmen. Bodhi. The mind free of delusion is said 
to be full of light, like the moon when ifs no longer obscured by 
clouds. Instead of undergoing another rebirth, the enlightened 
person affains nirvana, because enlightenment puts an end 
to karma. The faculty of hearing is more primitive, but sight is 
man's accustomed source of knowledge about reality; hence 
the use of visual metaphors. The sutras, though, also talk 
about worlds in which buddhas teach through the sense of 
smell. 

13 Nirvana. Early Chinese translators tried some forty 
Chinese words before finally giving up and simply transliterating 
this Sanskrit word, which means absence of breath. lfs also 
defined as the only calm. Most people equate it with death, but 
to Buddhists nirvana means the absence of the dialectic that 
breath represents. According to Nagarjuna, “That which is, 
when subiect to karma, samsara, is, when no longer subject 
to karma, nirvana." (Madhyamika Shastra, Chapter 25, Verse 
9) 

14 Self-nature. Svabhava. That which is of itself so. Self-nature 
depends on nothing, either causally, temporally, or spatially. Self- 
nature has no appearance. lfs body is no body. lfs not some sort of 
ego, and its not some sorft of substrate or characteristic that exisfs in 
or apart from phenomena. Self-nature is empfy of all characteristics, 
including emptiness, and yet it defines reality. 


22 


Tức tâm là Phật! cũng lại như thế. Trừ tâm này ra, 
trọn không có Phật nào khác có thể được. Lìa tâm này tìm 
Bồ-đề'!?, Niết-bàn'3 trọn không có lẽ phải. 


Tự tánh' chân thật chẳng phải nhân chắng phải quả. 
Pháp tức là nghĩa của tâm. 


11 “Tức tâm là Phật” tóm gọn cả Phật giáo đại thừa. 
Một lần tăng hỏi Đại Mai: “Mã Tổ có lời gì dạy người?” 

Đại Mai đáp: “Tức tâm tức Phật.” 

Tăng nói tiếp: “Gần đây Mã Tô lại nói phi tâm phi Phật.” 

Đại Mai nói: “Mặc cho ông già ấy phi tâm phi Phật, ta cứ tức 
tâm tức Phật.” 

Về sau khi Mã Tổ nghe chuyện này, liền nói: “Trái mai đã 
chín.” 

(Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, chương 7) 

12 Bồ-đề là giác ngộ, khi tâm hết mê, sáng suốt tròn đầy 
như vằng trăng thoát khỏi mây che. Thay vì đi tái sanh qua 
kiếp khác, người giác ngộ nhập Niết-bàn, vì giác ngộ đã chấm 
dứt nghiệp. 

13 Ban đầu Trung Hoa tìm khoảng bốn mươi từ để dịch, 
cuối cùng bỏ hết chỉ dịch âm chữ Phạn niếf-bàn, có nghĩa là 
không còn hơi thở. 

Còn có nghĩa vắng lặng. Số đông cho là chết, nhưng nghĩa 
theo đạo Phật là vắng lặng hết những gì liên quan đến hơi 
thở. Theo Long Thọ: “Khi còn nghiệp là còn luân hồi, khi hết 
nghiệp là Niết-bàn.” (Luận Trung Quán, chương 25 câu 9) 

14 Tự tánh, chữ Phạn là Svabhava, nghĩa là tự mình. 
Tự tánh không tùy thuộc vào điều gì, dù là nhân quả, phương 
tiện, hoặc hư không. Tự tánh không hình tướng. Thân của tự 
tánh là không thân. Không phải một dạng của ngã, và không 
phải một kiểu nền tảng hoặc đặc tính hiện hữu trong hoặc 
ngoài các hiện tượng. Tự tánh rỗng không tắt cả tính chất, kể 
cả cái không, và như thế là thực tại. 


23 


Your mind is nirvana. You might think you can find a 
buddha or enlightenment somewhere beyond the mind, 
but such a place doesnft exist. 


10. Trying to find a buddha or enlightenment is like 
trying to grab space. Space has a name but no form. lt”s 
not something you can pick up or put down. And you 
certainly cant grab it. Beyond this mind you'll never see 
a buddha. The buddha ¡is a product of your mind. Why 
look for a buddha beyond this mind? 


11. Buddhas of the past and future all talk about 
this mind. The mind is the buddha, and the buddha is the 
mind. Beyond the mind there“s no buddha, and beyond 
the buddha there”s no mind. lf you think there”s a buddha 
beyond the mind, where ¡is he? Theres no buddha 
beyond the mind, so why envision one? You can”t know 
your real mind as long as you deceive yourself. As long as 
youre enthralled by a lifeless form, youre not free. lf you 
dont believe me, deceiving yourself won't help. It's not 
the buddha“s fault. People, though, are deluded. Theyre 
unaware that their own mind ¡is the buddha. Otherwise 
they wouldnt look for a buddha outside the mind. 


12. Buddhas don't save buddhas. lf you use your 
mind to look for a buddha, you won't see the buddha. 
As long as you look for a buddha somewhere else, you 
never see that your own mind is the buddha. 


24 


Tự tâm là Bồ-đề. Tự tâm là Niết-bàn. Nếu nói ngoài 
tâm có Phật và Bồ-đề có thể được thì không có lẽ phải. 


10. Phật và Bồ-đề ở chỗ nào? Thí như có người lây 
tay năm bắt hư không được chăng? Hư không chỉ có tên, 
không tướng mạo, cho nên nắm không được, buông không 
được, không thê bắt cái không. Trừ tâm này mà tìm Phật 
trọn không thê được. Phật là tự tâm có được, nhơn đâu lìa 
tâm này đề tìm Phật bên ngoài? 


11. Phật trước Phật sau chỉ nói cái tâm kia. Tâm tức 
là Phật. Phật tức là tâm. Ngoài tâm không Phật. Ngoàải 
Phật không tâm. Nếu nói ngoài tâm có Phật thì Phật ở 
đâu? Nếu nói ngoài tâm đã không Phật thì làm sao khởi 
thấy Phật? Như vậy lầm dối còn đắp đổi nhau thì không 
thể nào rõ được bản tâm. Chừng nảo còn bị ngoại vật vô 
tình nhiếp phục thì không có phần tự do. Nếu lại chẳng 
tin, tự dối vô ích. 

Phật không lỗi lầm, chúng sanh điên đảo, không biết 
tự tâm là Phật. Nếu biết tự tâm là Phật thì không nên tìm 
Phật ngoài tâm. 

12. Phật không độ Phật. Đem tâm tìm Phật mà không 
biết Phật. Chỉ là tìm Phật ở bên ngoài thì trọn không biết 
tự tâm là Phật. 


25 


Don't use a buddha to worship a buddha. And don't 
use the mind to invoke a buddha'°. Buddhas don't recite 
sutras?°. Buddha don't keep precepts!“. And buddhas 
dont break precepts. Buddhas don't keep or break 
anything. Buddhas don't do good or evil. 


13. To find a buddha, you have to see your nature!Š. 
Whoever sees his nature is a buddha. lf you don't see 
your nature, invoking buddhas, reciting sutras, making 
offerings, and keeping precepts are all useless. 


Invoking buddhas results in good karma, reciting 
sutras results in a good memory; keeping precepts results 
in a good rebirth, and making offerings results in future 
blessings - but no buddha. 


15 Invoke a buddha. Invocation includes both visualization 
of a buddha and repetition of a buddha's name. The usual 
object of such devotion is Amitabha, the Buddha of the Infinite. 
Wholehearted invocation of Amitabha assures devotees of 
rebirth in his Western Paradise, where enlightenment is said 
to be far easier to attain than in this world. 


16 Sufra. Meaning sfring, a sutra strings together the 
words of a buddha. 
17 Precepfs. The Buddhist practice of morality includes 


a number of prohibitions: usually 5 for laymen, nearly 250 for 
monks, and anywhere from 350 to 500 for nuns. 

18 See your nature. Whether called self-natfure, buddha- 
nature, or dharma-nafure, our nature is our real body. Ifs also 
our false body. Our real body isn't subject to birth or death, 
appearance or disappearance, but our false body is in a state 
of constant change. Seeing our nature, our nature sees itself, 
because delusion and awareness arent different. For an 
exposition of this in English, see D. T. Suzukis Zen Docfrine 
of No Mind. 


26 


Cũng không được đem Phật lễ Phật. Không được 
đem tâm niệm Phật'?. Phật chẳng tụng kinh'5. Phật chắng 
trì giới”. Phật chăng phạm giới. Phật không trì phạm, 
cũng không tạo thiện ác. 


13. Nếu muốn tìm Phật phải thấy tánh'°. Tánh tức là 
Phật. Nếu chăng thấy tánh thì niệm Phật, tụng kinh, trì trai 
giữ giới đều vô ích. 

Niệm Phật được nhân quả, tụng kinh được thông 
minh. Giữ giới được sanh cõi trời, bồ thí được phước báo, 
nhưng tìm Phật trọn chắng được. 


15 Niệm Phật kể chung quán tưởng Phật và niệm danh 
hiệu Phật. Đối tượng của lòng sùng kính là đức Phật A-di-đà, 
vị Phật vô lượng quang. 

Thành tâm niệm Phật A-di-đà bảo đảm tái sanh về Tây 
phương, nơi ấy dễ giác ngộ hơn ở thế gian này. 


16 Kinh là sợi dọc (kết với sợi ngang để hình thành một 
tắm vải), nên kinh điển nối kết với lời Phật dạy. 
17 Giới luật là điều cắm, thông thường 5 giới cho cư sĩ 


tại gia, 250 giới cho tỳ-kheo tăng và 350 đến 500 giới cho tỳ- 
kheo ni. 

18 Cho dù gọi là tự tánh, Phật tánh, hoặc Pháp tánh, thể 
tánh chúng ta chính là chân thân, và không rời thân hư giả 
này. Chân thân bắt sanh bắt diệt, trong khi thân hư giả thường 
xuyên biến đổi. Thấy tánh là thể tánh tự thấy, bởi vì mê giác 
không hai. Xem sách Vô Niệm của D.T. Suzuki (bản dịch tiếng 
Việt). 


27 


14. lf you donˆt understand by yourself, you'll have 
to find a teacher to get to the bottom of life and death!°. 
But unless he sees his nature, such a person isnt a 
teacher. Even if he can recite the Twelvefold Canon”, he 
canft escape the Wheel of Birth and Death, he suffers in 
the three realms without hope of release. 


19 Life and death. Shakyamuni left home to find a way 
out of the endless round of life and death. Anyone who follows 
the Buddha must do the same. When it was time to transmit 
the robe and bowl of the Zen lineage, Hung-jen, the fifth Zen 
patriarch, called his disciples together and told them, “Nothing 
is more important than life and death. But instead of looking 
for a way out of the Sea of Life and Death, you spend all 
your time looking for ways to earn merit. lf you re blind to your 
own nature, what good is merit2 Use your wisdom, the prajna- 
nature of your own mind. All of you, go write me a poem.” 
(Sufra of the Sixth Patriarch, Chapter One) 

20 Twelvefold Canon. The twelve divisions of the 
scriptutes recognized by Mahayana Buddhism. These 
divisions, which were made to separate different subjects and 
literary forms, include sufras, sermons of the Buddha; geyas, 
Verse repetitions of sutras; gafhas, chants and poems; nidanas, 
historical narratives; /afakas, stories of previous buddhas; 
ifivriffakas, stories of past lives of disciples; adbhuta-dharma, 
miracles of the Buddha; avadana, allegories; upadesa, 
discussions of doctrine; udana, unsolicited statements of 
doctrine; vaipulya, extended discourses; and vyakarana, 
prophecies of enlightenmeni. 


28 


14. Nếu tự mình không minh liễu, phải tham cầu 
thiện tri thức để rõ cội gốc sanh tử'°. Nếu không thấy tánh 
không gọi là thiện tri thức. Nếu không được như thế, dù 
có giảng nói được mười hai bộ kinh”? cũng chẳng ra khỏi 
sanh tử luân hôi tam giới, chịu khổ không có ngày ra. 


19 Đức Thích-ca Mâu-ni xuất gia cầu đạo giải thoát khỏi 
luân hồi sanh tử. Khi ngũ tổ Hoằng Nhẫn đến lúc truyền y bát 
gọi các đệ tử đến, bảo: “Người đời sanh tử là việc lớn, các 
ông trọn ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ 
sanh tử, tự tánh nếu mê thì phước nào có thể cứu? Các ông, 
mỗi người hãy đi, tự xem trí tuệ của mình, nhận lấy tánh Bát- 
nhã nơi bản tâm mình, mỗi người làm một bài kệ đến trình cho 
ta xem.” (Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Hành Do). 

20 Mười hai bộ kinh gồm [theo Trí Độ Luận của Long 
Thọ] như sau: 1/ Khế Kinh, 2/ Trùng Tụng, 3/ Thọ Ký, 4/ Phúng 
Tụng, 5/ Tự Thuyết, 6/ Nhân Duyên, 7/ Thí Dụ, 8/ Bản Sự, 9/ 
Bản Sanh, 10/ Phương Quảng, 11/ Vị Tằng Hữu và 12/ Luận 
Nghĩa. 


29 


Long ago, the monk Good Star! was able to recite 
the entire Canon. But he didnt escape the Wheel, 
because he didn't see his nature. lf this was the case with 
Good Star, then people nowadays who recite a few sutras 
or shastras and think its the Dharma are fools. Unless 
ÿOuU see your mind, reciting so much prose is useless. 


15. To find a buddha all you have to do is see your 
nature. Your nature is the buddha. And the buddha ¡is 
the person who”s free: free of plans, free of cares. lf you 
don't see your nature and run around all day looking 
somewhere else, you'll never find a buddha. The truth is, 
there“s nothing to find. Butto reach such an understanding 
you need a teacher and you need to struggle to make 
yourself understand. Life and death are important. Don't 
suffer them in vain. There's no advantage in deceiving 
yourself. Even if you have mountains of jewels and as 
many servants as there are grains of sand along the 
Ganges, you see them when your eyes are open. But 
what about when your eyes are shut? 


21 Good Siar. In Chapter Thirty-three of the Nirwvana 
Sufra, Good Star is said to be one of Shakyamuni's three sons. 
And, like his brother Rahula, he became a monk. Eventually, 
he was able to recite and explain the entire sacred literature of 
his time and thought he had attained nirvana. In fact, he had 
only reached the fourth dhyana heaven in the realm of form. 
And when the karmic support for such attainment ran out, he 
was transported bodily to the hell of endless suffering. 


30 


Xưa có ty-khưu Thiện Tĩnh”! tụng được mười hai 
bộ kinh, vẫn tự không khỏi luân hồi vì không thấy tánh. 
Thiện Tỉnh đã như thế, người thời nay mới giảng được 
năm ba bồn kinh luận cho là Phật pháp, là người ngu vậy. 


Nếu không biết được tự tâm, tụng đọc bao nhiêu văn 
thơ suông trọn không có chỗ dùng. 


15. Nên cốt yêu phải thấy Phật, phải thấy tánh. Tánh 
tức là Phật. Phật tức là tự tại, là người vô sự vô tác. 


Nếu chẳng thấy tánh thì trọn ngày mờ mịt, ở bên 
ngoài mà tìm kiếm Phật, xưa nay không thể đặng. Tuy là 
không một vật có thể được, nếu cầu được hội phải tham 
thiện tri thức. Thiết yếu phải khổ nhọc mà cầu khiến cho 
tâm mình hội giải việc lớn sanh tử, không được bỏ qua 
một đời, tự đối vô ích. Dù bao nhiêu trân bảo nhiều như 
núi, quyến thuộc đông như cát sông Hằng, mở mắt thì 
thấy, nhắm mắt lại nào có thấy gì? 


21 Tỳ-kheo Thiện Tinh: Trong chương 33 kinh Niết-bàn, 
tỳ-kheo Thiện Tinh là một trong ba người con của thái tử. Như 
La-hầu-la, ngài. đi tu. Ngài thông thuộc, tụng đọc và giảng nói 
toàn bộ kinh điển thời bấy giờ và tự nghĩ răng mình đã chứng 
Niết-bàn. Thực sự ngài chỉ mới đạt đến tứ thiền của cõi sắc 
giới. Và khi quả báo của sự chứng đắc này hết, ngài bị rơi vào 
địa ngục vô gián. 


31 


You should realize then that everything you see is 
like a dream or illusion. 


16. lf you don't find a teacher soon, yoư'll live this 
life in vain. lts true; you have the buddha-nature. But 
without the help of a teacher you'll never know it. Only 
one person in a million becomes enlightened without a 
teacher”s help. 


lf, though, by the conjunction of conditions, 
someone understands what the Buddha meant, that 
person doesnt need a teacher. Such a person has a natural 
awareness superior to anything taught. But unless you re 
so blessed, study hard, and by means of instruction you'll 
understand. 


17. People who dont understand and think they can 
do so without study are no different from those deluded 
souls who carft tell white from black. Falsely proclaiming 
the Buddhadharma, such persons in fact blaspheme the 
Buddha and subvert the Dharma. They preach as if they 
were bringing rain. But theirs is the preaching of devils22, 
not of buddhas. Their teacher ¡is the King of Devils and 
their disciples are the Devil's minions. Deluded people 
who follow such instruction unwittingly sink deeper in 
the Sea of Birth and Death. 


22 Devils. Buddhists, like the followers of other faiths, 
recognize a category of being whose sole purpose ¡is tfo 
sidetrack would-be buddhas. These legions of devils are 
led by Mara, whom the Buddha defeated the night of his 
enlightenmert. 


32 


Cho nên biết tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn. 


16. Nếu chắng gấp tìm thây học đạo thì bỏ trôi suông 
một đời vô ích. Phật tánh vốn tự có, nếu chăng nhơn nơi 
thầy mà ngộ thì trong muôn người ít có được một. 


Nếu tự mình do duyên mà tự ngộ được ý của Phật, 
tức chăng cần tham học nơi thiện tri thức. Đây tức là 
người “sanh nhi tri chi. Nếu chưa ngộ giải thì phải siêng 
năng khổ nhọc để tham học, nhơn lời dạy mới được ngộ. 


17. Người không hiểu [nghĩ rằng] không học cũng 
được thì đồng với người mê không thê phân biệt trăng đen 
mà dối nói lên yếu chỉ của Phật dạy, đó là chê bai Phật và 
nói dối pháp. Những người như vậy nói pháp như mưa, 
trọn là ma nói?, không phải Phật nói. Thầy của họ là ma 
vương, đệ tử của họ là ma dân, làm mê người bất giác rơi 
vào biển sanh tử. 


95) Phật gia, cũng như tín đồ các tôn giáo khác, xếp vào 
nhóm ma những kẻ làm lạc hướng những người muốn thành 
Phật. Đoàn nhóm ma này do Ma vương lãnh đạo và đã bị 
Phật đánh bại trong đêm thành đạo. 


33 


18. Unless they see their nature, how can people 
call themselves buddhas? They're liars who deceive 
others into entering the realm of devils. 


19. Unless they see their nature, their preaching 
of the Twelvefold Canon is nothing but the preaching of 
devils. Their allegiance is to Mara, not to the Buddha. 
Unable to distinguish white from black, how can they 
escape birth and death? 


20. Whoever sees his nature is a buddha; whoever 
doesn't is a mortal. But if you can find your buddha- 
nature apart from your mortal nature, where is it? Our 
mortal nature is our buddha-nature. 


Beyond this nature there's no buddha. The buddha 
is our nature. There”s no buddha besides this nature. And 
there”s no nature besides the buddha. 


21. But suppose I don”t see my nature, canft I still 
attain enlightenment by invoking buddhas, reciting 
sutras, making oƒfƒferings, observing precepts, practicing 
devotions, or doing good works? 


22. No, you canft. 
23. Why not? 


24. lf you attain anything at all, its conditional, it“s 
karmic. lt results in retribution. lt turns the Wheel. 


34 


18. Chỉ do người không thấy tánh mà dối xưng là 
Phật. Những chúng sanh là kẻ đại tội nhơn, dối gạt tất cả 
chúng sanh khiến vào trong cảnh giới ma. 

19. Nếu chắng thấy tánh nói được mười hai bộ kinh 
trọn là ma nói, là nhà ma và quyên thuộc của ma, không 
phải là nhà Phật và đệ tử của Phật. Đã chẳng biện bạch 
được trắng đen thì nương vào đâu mà khỏi được sanh tử? 

20. Nếu thấy tánh tức là Phật. Chăng thấy tánh tức 
là chúng sanh. Nếu lìa tánh chúng sanh riêng có Phật tánh 
thì không thê được. Phật hiện nay ở chỗ nào? Tánh chúng 
sanh tức là Phật vậy. Ngoài tánh không có Phật. Phật tức 
là tánh. 

Trừ ngoài tánh này, không Phật có thê được. Ngoài 
Phật cũng không tánh có thể được. 

21. HỎI: Nếu chẳng thấy tánh thì niệm Phật, tụng 
kinh, bố thi, giữ giới, tỉnh tấn, rộng làm những điều phước 
lợi, được thành Phật chăng? 

22. ĐÁP: Chăng được. 

23. LẠI HÔI: Nhơn sao chẳng được? 


24. ĐÁP: Có một ít pháp nào có thể được, ấy là pháp 
hữu vi, nhân quả, thọ báo, là pháp luân hồi. 


35 


And as long as you re subject to birth and death, 
you'llnever attain enlightenment. To attain enlightenment 
you have to see your nature. Unless you see your nature, 
all this talk about cause and effect is nonsense. Buddhas 
don't practice nonsense. A buddha is free of karma, free 
of cause and effect. 


To say he attains anything at all ¡is to slander a 
buddha. What could he possibly attain? Even focusing on 
a mind, a power, an understanding, or a view is impossible 
for a buddha. A buddha isn“t one-sided. The nature of his 
mind ¡is basically empty, neither pure nor impure. He's 
free of practice and realization. He“s free of cause and 
effect. 


25. A buddha doesn't observe precepts. A buddha 
doesn't do good or evil. A buddha isn”t energetic or lazy. 


A buddha is someone who does nothing, someone 
who cant even focus his mind on a buddha. A buddha 
isnt a buddha. Donft think about buddhas. lf you don't 
see what lm talking about, you'll never know your own 
mind. 


26. People who don't see their nature and imagine 
they can practice thoughtlessness all the time are liars 
and fools. They fall into endless space. They re like 
drunks. They can't tell good from evil. lf you intend to 
cultivate such a practice, you have to see your nature 
before you can put an end to rational thought. To attain 
enlightenment without seeing your nature is impossible. 


36 


Chắng khỏi sanh tử thì khi nào mà thành được Phật 
đạo? Thành Phật phải thấy tánh. Nếu chăng thấy tánh thì 
nói nhân quả ấy là pháp ngoại đạo. Nếu là Phật thì không 
tập theo pháp ngoại đạo. Phật là người không có nghiệp, 
không nhân quả. 


Nói có một ít pháp có thể được trọn là phỉ báng Phật 
thì nương vào đâu mà thành? Dù có trụ trước vào một tâm, 
một năng, một giải, một kiến, Phật trọn không chấp nhận. 
Phật không có trì phạm. Tâm tánh vốn không, cũng chẳng 
có cầu tịnh. Các pháp không tu không chứng, không nhân 
không quả. 

25. Phật không trì giới. Phật không tu thiện. Phật 
không tạo ác. Phật không tinh tấn. Phật không giải đãi. 
Phật là người vô tác. 

Không ai có thể trụ tâm nơi Phật được. Phật chẳng là 
Phật. Chớ khởi hiểu về Phật. Nếu không hiểu được nghĩa 
này thì trong tất cả thời, tất cả chỗ đều không hiểu được 
bản tâm. 

26. Nếu chăng thấy tánh thì trong tất cả thời, nghĩ tạo 
cái tưởng vô tác là người đại tội, là người sĩ, rơi vào cái 
không vô ký, mờ mờ mịt mịt như người say, chăng biện 
rõ tốt xâu. Nếu tu pháp vô tác trước phải thấy tánh, nhiên 
hậu mới dứt duyên lự. Nếu chăng thấy tánh mà thành Phật 
đạo, không có lẽ phải vậy. 


37 


Still others commit all sorts of evil deeds, claiming 
karma doesn't exist. They erroneously maintain that since 
everything is empty, committing evil isnt wrong. Such 
persons fall into a hell of endless darkness with no hope 
of release. Those who are wise hold no such conception. 


27. But iƒ our every movement or state, whenever it 
Occurs, is the mind, why don”t we see this mind when a 
person“s body dies? 


28. The mind is always present. You just don't see it. 
29. But ¡ƒ the mind is present, why dont I see it? 
30. Do you ever dream? 

31. Oƒ course. 

32. When you dredm, is that you? 

33. Yes, its me. 


34. And ¡is what you re doing and saying different 
from you? 


35. Nơ, ít isnt. 


36. But if it isn't, then this body is your real body. 
And this real body is your mind. And this mind, through 
endless kalpas without beginning, has never varied. lt has 
never lived or died, appeared or disappeared, increased 
or decreased. lt's not pure or impure, good or evil, past 
or future. lt“s not true or false. It“s not male or female. 


38 


Có người bài bác cho là không nhân quả, làm việc 
ác, đôi nói răng vốn là không, làm ác không có lỗi. Những 
người như thế đọa vào địa ngục vô gián hắc ám, hằng 
không có ngày ra. Nếu là người trí không nên khởi hiểu 
thấy biết như thế. 

27. HỎI: Đã nói thi vi vận động trong tất cả thời đều 
là bản tâm, khi sắc thân vô thường (qua đời) tại sao chẳng 
thấy bản tâm? 

28. ĐÁP: Bản tâm thường hiện tiên, ông tự chẳng 
thấy. 

29. HỎI: Tâm đã hiện tại, cớ sao chăng thấy? 

30. SƯ HỎI: Ông từng có nằm mộng chăng? 

31. ĐẮP: Từng nằm mộng. 

32. HỎI: Khi năm mộng đó là bản thân ông chăng? 

33. ĐÁP: Đúng là bản thân tôi. 

34. LẠI HỎI: Ngay khi mộng, ông nói năng thi vi 
vận động với ông khác hay là chăng khác? 

35. ĐÁP: Chẳng khác. 

36. SƯ NÓI: Nếu đã chăng khác thì thân này vốn 
là Pháp thân của ông, bản tâm ông. Tâm này từ vô thủy 
kiếp đến nay chăng khác, chưa từng sanh tử, chắng sanh 
chăng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng sạch chăng nho, 
chăng tốt chăng xấu, chắng đến chăng đi, cũng không 
phải không quấy. Không tướng nam tướng nữ, 


39 


lt doesn“t appear as a monk or a layman, an elder 
or a novice, a sage or a fool, a buddha or a mortal. lt 
strives for no realization and suffers no karma. lt has no 
strength or form. 


Its like space. You cant possess it and you can't 
lose it. lts movements cant be blocked by mountains, 
rivers, or rock walls. lts unstoppable powers penetrate 
the Mountain of Five Skandhas and cross the River of 
Samsara. No karma can restrain this real body. 


But this mind is subtle and hard to see. lt's not the 
same as the sensual mind. Everyone wants to see this 
mind, and those who move their hands and feet by its 
light are as many as the grains of sand along the Ganges, 
but when you ask them, they can't explain it. 


They re like puppets. lt's theirs to use. Why don't 
they see it? 


37. The Buddha said people are deluded. This is why 
when they act they fall into the River of Endless Rebirth. 
And when they try to get out, they only sink deeper. And 
all because they don't see their nature. lf people weren't 
deluded, why would they ask about something right in 
front of them? Something so hard to fathom is known by 
a buddha and no one else. Not one of them understands 
the movement of his own hands and feet. The Buddha 
wasnt mistaken. Deluded people dont know who they 
are. 


40 


Không tăng tục, già trẻ, không thánh không phảm, 
cũng không Phật không chúng sanh, cũng không tu chứng, 
cũng không nhân quả, cũng không gân cốt, cũng không 
tướng mạo. 


Ví như hư không, nắm không được buông không 
được. Núi sông vách đá không thể chướng ngại, ra vào 
qua lại, thần thông tự tại thâu núi ngũ uẫn, qua sông sanh 
tử, tất cả nghiệp câu thúc Pháp thân này không được. 


Đây là tâm vi diệu khó thấy. Tâm ấy chăng đồng với 
sắc tâm. Tâm nảy mọi người đều muốn thấy, và trong ánh 
sáng này đưa tay giở chân nhiều như Hằng sa mà hỏi đến 
đều nói không thể được. 


Dường như người gỗ, đều tự mình thọ dụng mà sao 
chăng biết? 


37. Phật nói tất cả chúng sanh đều là người mê, do 
đó tạo nghiệp đọa trong sông sanh tử. Muốn ra khỏi chỗ 
chìm đăm trở lại vào, chỉ vì không thấy tánh. Chúng sanh 
nếu không mê nhơn đâu hỏi việc trong ấy? 


Không có một người hội được. Tự nhà mình vận tay 
động chân nhân đâu mà chăng biết? Nên biết thánh nhân 
nói không lầm, chỉ tại người mê tự không hiểu rỡ. 


4 


Only the wise know this mind, this mind called 
dharma-nature, this mind called liberation. Neither life 
nor death can restrain this mind. Nothing can. Its also 
called the Unstoppable Tathagata; the lIncomprehensible, 
the Sacred Self, the Immortal, the Great Sage. lts names 
vary but not its essence. Buddhas vary too, but none 
leaves his own mind. 


38. The minds capacity ¡is limitless, and its 
manifestations are inexhaustible. Seeing forms with 
your eyes, hearing sounds with your ears, smelling odors 
with your nose, tasting flavors with your tongue, every 
movement or state is all your mind. At every moment, 
where language can't go, that“s your mind. 


39. The sutras say, “A tathagata”s forms are endless. 
And so is his awareness.” The endless variety of forms is 
due to the mind. Its ability to distinguish things, whatever 
their movement or state, is the minds awareness. But 
the mind has no form and its awareness no limit. Hence 
its said, “A tathagata“s forms are endless. And so is his 
awareness.” 


40. A material body of the four elements is trouble. 
A material body is subject to birth and death. But the 
real body exists without existing, because a tathagata's 
real body never changes. The sutras say, “People should 
realize that the buddha-nature is something they have 
always had.” 


42 


Nếu trí tuệ minh liễu được tâm này mới gọi là Pháp 
tánh, cũng gọi là giải thoát. Sanh tử không câu thúc, tất cả 
pháp không câu thúc được y, nên gọi là Đại Tự Tại Vương 
Như Lai, cũng gọi là bất tư nghị, cũng gọi là thánh thẻ, 
cũng gọi là trường sanh bất tử, cũng gọi là đại tiên. Tên 
gọi tuy chăng đồng, nhưng thê chỉ là một. Thánh nhân bao 
nhiêu cách phân biệt mà vẫn không lìa tự tâm. 


38. Tâm lượng rộng lớn và ứng dụng không cùng. 
Ứng nơi mắt thì thấy sắc, ứng nơi tai thì nghe tiếng, ứng 
nơi mũi thì ngửi mùi, ứng nơi lưỡi thì nếm vị ... cho đến 
thi vi vận động đều là tự tâm. Trong tất cả thời chỉ có 
“ngôn ngữ đạo đoạn” tức là tự tâm. 


39. Cho nên nói sắc của Như Lai vô tận, trí tuệ cũng 
lại như thế. Sắc vô tận là tự tâm. Tâm thức khéo hay 
phân biệt tất cả, cho đến mọi vận động đều là trí tuệ. Tâm 
không hình tướng, trí tuệ cũng lại vô tận. Cho nên nói 
rằng: “Như Lai sắc vô tận, trí tuệ cũng vậy.” 

40. Sắc thân tứ đại tức là phiền não. Phàm là sắc 
thân phải chịu sanh diệt. Pháp thân thì thường trụ, nhưng 
không chỗ trụ. Pháp thân Như Lai thường không biến đồi. 
Kinh nói: “Chúng sanh nên biết Phật tánh vốn tự có.” 


43 


Kashyapa3 only realized his own nature. 


41. Our nature is the mind. And the mind is our 
nature. This nature is the same as the mind of all buddhas. 
Buddhas of the past and future only transmit this mind. 
Beyond this mind theres no buddha anywhere. But 
deluded people dont realize that their own mind ¡is 
the buddha. They keep searching outside. They never 
stop invoking buddhas or worshipping buddhas and 
wondering. 


Where ¡is the buddha? Dont indulge in such 
illusions. Just know your mind. Beyond your mind there's 
no other buddha. The sutras say, “Everything that has 
form is an illusion.” They also say, ^Wherever you are, 
there“s a buddha.” Your mind is the buddha. Don't use a 
buddha to worship a buddha. 


42. Even if a buddha or bodhisattva should suddenly 
appear before you, there”s no need for reverence. This 
mind of ours is empty and contains no such form. Those 
who hold onto appearances are devils. They fall from the 
Path. Why worship illusions born of the mind? Those who 
worship don't know, and those who know don't worship. 
By worshipping you come under the spell of devils. 


23 Kashyapa. AIso called Mahakashyapa, or the Great 
Kashyapa. He was one of the Buddha's foremost disciples 
and is credited with becoming the first Zen patriarch in India. 
When the Buddha held up a flower, Kashyapa smiled in 
response, and the transmission of the zen mind began. 


44 


Ngài Ca-diếp? chỉ là ngộ được bản tánh. 


41. Bản tánh tức là tâm. Tâm tức là tánh, tức đồng 
với tâm chư Phật. Phật trước Phật sau chỉ truyền tâm này. 
Trừ tâm này ra, không có Phật nào có thể được. Chúng 
sanh điên đảo không biết tự tâm là Phật, hướng ra ngoài 
tìm cầu, trọn ngày miên man niệm Phật lễ Phật. 


Phật ở chỗ nào? Chăng nên khởi thấy như thế. Chỉ 
biết tự tâm. Ngoài tâm không có Phật khác. Kinh nói: 
“Phàm có tướng đều là hư vọng.” Lại nói: “Ở chỗ hiện 
tại tức là có Phật.” Tự tâm là Phật. Không nên đem Phật 
lễ Phật. 


42. Giả sử có Phật và tướng mạo Bồ-tát hiện tiền, 
cũng không cần thiết kính lễ. Tâm ta vốn không tịch, 
không có tướng mạo ấy. Nếu chấp tướng tức là ma, trọn 
rơi vào đạo tả. Nếu là huyễn từ tâm khởi, chăng nên lễ lạy. 
Lễ là không biết. Biết là không lễ. Lễ thì bị ma thu nhiếp. 


23 Đại Ca-diếp là đệ tử thượng thủ của Phật, được 
truyền thừa làm tô thứ nhật Thiên tông Ấn Độ, khi trên hội 
Linh Thứu, Phật đưa cành hoa lên, ngài mỉm cười (niêm hoa 
vi tiếu). 


45 


| point this out because lm afraid you re unaware 
of it. The basic nature of a buddha has no such form. 


Keep this in mind, even if something unusual should 
appear. Dont embrace it, and dont fear it, and dont 
doubt that your mind ¡is basically pure. Where could 
there be room for any such form? Also, at the appearance 
of spirits, demons, or divine beings?°, conceive neither 
respect nor fear. Your mind ¡is basically empty. All 
appearances are illusions. Dont hold on to appearances. 


43. lf you envision a buddha, a dharma, or 
a bodhisattva and conceive respect for them, you 
relegate yourself to the realm of mortals. lf you seek 
direct understanding, don”t hold on to any appearance 
whatsoever, and you ll succeed. I have no other advice. 


The sutras say, “All appearances are illusions.” 
They have no fixed existence, no constant form. They're 
impermanent. Don't cling to appearances, and you'll be 
of one mind with the Buddha. The sutras say, “That which 
is free of all form is the buddha.” 


44. But why shouldnt we worship buddhas and 
bodhisattvas? 


24 Spiris, demons, or divine beings. Spirits are 
disembodied beings. Demons include various gods of the 
sky (devas), the sea (nagas), and the earth (yakshas). Divine 
beings include Indra, lord of the thirty-three heavens, and 
Brahma, lord of creation. 


46 


E người học đạo không biết nên phải biện bạch lẽ 
nảy. Chư Phật Như Lai trên thể tánh trọn không có những 
tướng mạo như thế. 

Cần phải ở nơi ý. Dù có gặp những cảnh giới khác 
lạ, quyết chăng cần chấp nhận, cũng chớ sanh kinh sợ, 
chăng cần nghi ngờ. Tâm ta xưa nay thanh tịnh, chỗ nảo 
có những tướng mạo như thế? Cho đến những tướng thiên 
long, dạ xoa, qui thần, đề thích, phạm vương”! cũng chớ 
đem lòng kính trọng hay sợ hãi. Tâm ta xưa nay rỗng rang 
lặng lẽ. Tất cả tướng mạo đều là tướng hư vọng, chỉ chớ 
chấp tướng. 

43. Nếu khởi thấy Phật thấy Pháp, và tướng Phật 
tướng Bồ-tát mà sanh kính trọng là tự đọa vào trong ngôi 
vị chúng sanh vậy. Nếu muốn thắng đó lãnh hội chớ chấp 
nhận tất cả tướng liền được. Lại không có lời nào khác. 

Huyễn không có tướng nhất định, ấy là pháp vô 
thường. Chỉ không chấp tướng là hiệp thánh ý kia vậy. 
Cho nên kinh nói: “Lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật.” 

44. HỎI: Tại sao không được lễ Phật và Bồ-tát? 


24 Thiên long là trời và rồng dưới biển. Dạ xoa (yakshas) 
ở trên trái đât. Đê thích là vua cõi trời 33. Phạm vương là vua 
cõi trời sắc giới. 


47 


45. Devils and demons possess the power of 
manifestation. They can create the appearance of 
bodhisattvas in all sorts of guises. But they're false. None 
of them are buddhas. The buddha is your own mind. 
Don't misdirect your worship. 


46. Buddha ¡is Sanskrit for what you call aware, 
miraculously aware. Responding, perceiving, arching your 
brows, blinking your eyes, moving your hands and feet, 
its all your miraculousÌly aware nature. And this nature is 
the mind. And the mind is the buddha. And the buddha 
is the path. And the path is zen”.But the word zen is one 
that remains a puzzle to both mortals and sages. Seeing 
your nature is zen. Unless you see your nature, it's not 
zen. 


47. Even if you can explain thousands of sutras 
and shastras”°, unless you see your own nature yours is 
the teaching of a mortal, not a buddha. The true Way is 
sublime. lt canˆt be expressed in language. 


25 Zen. First used to transliterate dhyana, the Sanskrit 
term for meditation. Bodhidharma ¡is credited with freeing 
zen from the meditation cushion, using the term instead in 
reference to the everyday, straightforward mind, the mind that 
sits without sitting and that acts without acting. 

26 Thousands of suiras and shasfras. A catalogue of 
the Chinese Buddhist Canon, or Tripitaka, made in the early 
sixth cenrury lists 2,213 distinct works, about 1,600 of which 
were sutras. Many sutras have been added to the Tripitaka 
since then, but even more have been lost. The present Canon 
includes 1,662 works. 


46 


45. ĐÁP: Thiên ma-ba-tuân, a-tu-la thị hiện thần 
thông. Họ đều có thể tạo ra tướng mạo Bồ-tát, các thứ 
biến hóa đều là ngoại đạo, đều không phải Phật. Phật là tự 
tâm, chớ lầm lễ bái. 

46. Phật là lời nói của Ấn Độ, ở Trung Hoa gọi là 
giác tánh. Giác là linh giác: ứng cơ tiếp vật, nhướng mày 
chớp mắt, vận tay khoa chân, đều là tánh linh giác chính 
mình. Tánh tức là tâm. Tâm tức là Phật. Phật tức là đạo. 
Đạo tức là thiền”. 


Một chữ thiền, thánh và phàm chắng thể lường được. 
Thấy thăng nơi bản tánh gọi là thiền. Nếu chẳng thấy bản 
tánh tức không phải thiên. 

47. Giả sử nói được ngàn kinh muôn luận”° nêu chăng 
thấy tánh thì chỉ là phàm phu, không phải Phật pháp. Chí 
đạo u thâm, không thể nào do nói mà hội được. 


) Thiền: Đầu tiên dịch từ chữ Phạn dhyana nghĩa là 
thiền định. Tổ Đạt-ma đã mang Thiền ra khỏi pháp tọa thiền 
trên bồ đoàn. Tổ dùng chữ Thiền quy chiếu về sinh hoạt hằng 
ngày, trực chỉ tâm, cái tâm ngồi mà không ngồi và làm mà 
không làm. 

26 Văn bản Tam tạng kinh điển vào đầu thế kỷ 6 liệt kê 
2,213 công trình trước tác trong đó khoảng 1,600 đầu sách là 
kinh. Từ đó có thêm vào tạng nhiều kinh khác, nhưng cũng có 
kinh bị thất lạc. Kinh tạng hiện nay có 1,662 bộ kinh luận. 


49 


Of what use are scriptures? But someone who 
sees his own nature finds the Way, even if he can”t read 
a word. Someone who sees his nature is a buddha. And 
since a buddha“s body is intrinsically pure and unsullied, 
and everything he says is an expression of his mind, 
being basically empty, a buddha can't be found in words 
or anywhere in the Twelvefold Canon. 


48. The Way is basically perfect. lt doesn”t require 
perfecting. The Way has no form or sound. It“s subtle 
and hard to perceive. lt“s like when you drink water: you 
know how hot or cold it is, but you can't tell others. Of 
that which only a tathagata knows men and gods remain 
unaware. The awareness of mortals falls short. As long as 
theyre attached to appearances, they're unaware that 
their minds are empty. And by mistakenly clinging to the 
appearance of things they lose the Way. 


49. lf you know that everything comes from the 
mind, don 't become attached. Once attached, you re 
unaware. 


But once you see your own nature, the entire 
Canon becomes so much prose. lts thousands of sutras 
and shastras only amount to a clear mind. Understanding 
comes in midsentence. What good are doctrines? 


50. The ultimate Truth ¡is beyond words. Doctrines 
are words. They “re not the Way. The Way is wordless. 
Words are illusions. 


S0 


Kinh điển giáo lý bằng cứ vào đâu mà có thê đến? 
Chỉ cần thấy được bản tánh, một chữ chăng biết cũng 
được. Thấy tánh tức là Phật. Thánh thể xưa nay thanh 
tịnh. Có ngôn thuyết đều là thánh nhân từ tâm khởi dụng. 
Dụng thể xưa nay danh rỗng. Nói còn không đến được thì 
mười hai bộ kinh bằng cứ vào đâu mà đến được? 


48. Đạo vốn viên thành, không dụng tu chứng. Đạo 
không phải thinh sắc, vi điệu khó thấy, như người uống 
nước lạnh nóng tự biết, không nên nói ra với người nào 
khác. Chỉ có Như Lai hay biết, ngoài ra người và trời... 
các loài không thể biết, trí phàm phu không đến, sở dĩ 
chấp tướng là vì không rõ được tự tâm xưa nay là không 
tịch. Vọng chấp tướng và tất cả pháp tức đọa trong ngoại 
đạo. 

49. Nếu biết các pháp từ tâm sanh thì không nên 
chấp. Chấp tức không biết. 

Nếu thấy bản tánh thì mười hai bộ kinh đều là văn tự 
nhàn. Ngàn kinh muôn luận chỉ làm sáng tâm. Vì lời nói 
mà khế hội thì giáo sẽ dùng vào chỗ nào? 

50. Chỗ chí lý thì tuyệt ngôn thuyết, giáo là ngôn 
từ, thật không phải đạo. Đạo vốn vô ngôn, ngôn thuyết là 
VỌnE. 


NỘI 


They re no different from things that appear in 
your dreams at night, be they palaces or carriages, 
forested parks or lakeside pavilions. Don”t conceive any 
delight for such things. They're all cradles of rebirth. 
Keep this in mind when you approach death. Donft cling 
to appearances, and youll break through all barriers. 
A moment”s hesitation and you'll be under the spell of 
devils. Your real body is pure and impervious. But because 
of delusions you re unaware of it. And because of this 
you suffer karma in vain. Wherever you find delight, you 
find bondage. But once you awaken to your original body 
and mind, you re no longer bound by attachments. 


51. Anyone who gives up the transcendent for 
the mundane, in any of its myriad forms, is a mortal. A 
buddha is someone who finds freedom in good fortune 
and bad. Such is his power that karma cant hold him. 
No matter what kind of karma, a buddha transforms it. 
Heaven and hell are nothing to him. But the awareness 
of a mortal is dim compared to that of a buddha, who 
penetrates everything, inside and out. 


52. lf you re not sure, dont act. Once you: act, 
you wander through birth and death and regret having 
no refuge. Poverty and hardship are created by false 
thinking. To understand this mind you have to act without 
acting. Only then will you see things from a tathagata”s 
perspective. 


52 


Nếu ban đêm trong mộng thấy lầu các, cung điện, 
VOI ngựa, cây cối, đình ao... tức là thân tướng. Đối với 
những tướng như thế chăng được khởi niệm ưa thích, trọn 
là chỗ thác sanh. Cần phải tại nơi ý thì khi lâm chung 
không được chấp tướng tức trừ được chướng. Như tâm 
dây khởi tức bị ma nhiếp phục. Pháp thân xưa nay thanh 
tịnh, không thọ nhận, chỉ vì mê nên bắt giác bất tri. Nhơn 
đây nên vọng thọ quả báo. Khi nào có ưa thích sẽ không 
được tự tại. Hiện nay nêu ngộ được thân tâm xưa nay sẽ 
chăng nhiễm tập. 


51. Nếu từ thánh vào phàm, thị hiện mọi loài sai 
khác là vì chúng sanh, 


Cho nên thánh nhân nghịch thuận đều tự tại. Tất cả 
nghiệp câu thúc các ngải không được. Những bậc thánh 
có oai đức lớn, bất cứ nghiệp nào cũng bị các bậc thánh 
chuyên. Thiên đường địa ngục không làm gì được các 
ngài. Còn phảm phu thì thần thức hôn mê, không đồng với 
thánh nhân trong ngoài đều sáng suối. 

52. Nếu có nghi thì không nên làm, nếu có làm phải 
trôi lăn trong sanh tử, sau rồi hối hận không thể nào cứu 
được. Bản cùng khốn khổ đều từ vọng tưởng sanh. Nếu rõ 
tâm ấy thì phải thay nhau khuyên khích. Chỉ không làm 
mà làm, tức vào được tri kiến của Như Lai. 


s3 


53. But when you first embark on the Path, your 
awareness wonft be focused. You're likely to see all sorts 
of strange, dreamilike scenes. But you shouldn”t doubt 
that all such scenes come from your own mind and 
nowhere else. 


54. lí, as in a dream, you see a light brighter than 
the sun, your remaining attachments will suddenly come 
to an end and the nature of reality will be revealed. Such 
an occurrence serves as the basis for enlightenment. But 
this is something only you know. You can't explain it to 
others. 


55. Or if, while you re walking, standing, sitting, 
or lying in a quiet grove, you see a light. Regardless of 
whether it's bright or dim, don't tell others and don't 
focus on it. It“s the light of your own nature. 


56. Or ií, while you re walking, standing, sitting, or 
lying in the stillness and darkness of night, everything 
appears as though in daylight, don/t be startled. It“s your 
own mind about to reveal itself. 


57. Or if, while you re dreaming at night, you see the 
moon and stars in all their clarity, it means the workings 
of your mind are about to end. But dont tell others. And 
if your dreams aren't clear, as if you were walking in the 
dark, its because your mind is masked by cares. This too 
is something only you know. 


54 


53. Người sơ phát tâm thân thức thảy đều bất định. 
Nếu trong mộng chợt thấy cảnh lạ không cần phải nghi, 
chính là tự tâm sinh khởi không phải từ bên ngoải. 

54. Nếu như trong mộng thấy hào quang xuất hiện, 
sáng hơn mặt trời, đó là dư tập chóng hết, thấy được pháp 
giới tánh. Nếu có được việc nảy, tức là nhân thành đạo. 
Chỉ nên tự biết, không nên nói với aI. 

55. Hoặc trong vườn rừng vắng vẻ, đi, đứng, ngồi 
hay năm, mắt thấy hào quang hoặc lớn hoặc nhỏ. 

Chớ nói với ai, cũng đừng chấp nhận. Đó là quang 
minh của tự tánh. 


56. Hoặc trong chỗ tối đêm vắng, đi, đứng, ngồi, 
năm, mắt thấy hào quang chắng khác ban ngày, không nên 
lây làm lạ, đều là tự tâm muốn phát sáng. 


57. Hoặc ban đêm nằm mộng thấy trăng sao rõ ràng, 
đó là tự tâm các duyên muốn dứt. Cũng đừng nói cho ai 
biết. Trong mộng nêu mờ mịt tối tăm, ví như đi trong nhà 
tối, cũng là tự tâm phiền não, chướng nặng. Chỉ nên tự 
biết. 


5S 


58. lf you see your nature, you dont need to read 
sutras or invoke buddhas. Erudition and knowledge are 
not only useless but also cloud your awareness. Doctrines 
are only for pointing to the mind. Once you see your 
mind, why pay attention to doctrines? 


59. To go from mortal to buddha, you have to put 
an end to karma, nurture your awareness, and accept 
what life brings. lf you re always getting angry, you'll turn 
your nature against the Way. Theres no advantage in 
deceiving yourself. Buddhas move freely through birth 
and death, appearing and disappearing at will. They can't 
be restrained by karma or overcome by devils. 


60. Once mortals see their nature, all attachments 
end. Awareness isnt hidden. But you can only find ¡t right 
now. lt“s only now. lf you really want to find the Way, don't 
hold on to anything. Once you put an end to karma and 
nurture your awareness, any attachments that remain 
will come to an end. Understanding comes naturally. 
You don't have to make any effort. But fanatics?” don't 
understand what the Buddha meant. And the harder 
they try, the farther they get from the Sage“s meaning. 
AII day long they invoke buddhas and read sutras. 


Tự Fanafics. Among the followers of various Buddhist 
and non-Buddhist religious sects, those most subject to 
denigration as fanatics were those who engaged in asceticism 
and selfí-torture or who followed the letter and not the spirit of 
the Dharma. 


56 


58. Nếu thấy bản tánh, chẳng cần đọc kinh niệm 
Phật, học rộng nhớ nhiều vô ích. Thần thức càng mờ tối 
thêm. Giáo pháp để chỉ ra tâm. Một khi nhận biết tâm rồi 
đâu cần xem giáo pháp. 


59. Muốn từ phàm vào thánh, phải dứt nghiệp dưỡng 
thần, tùy phần qua ngày (ùy đuyên tiêu cựu nghiệp). Nếu 
người nhiều sân hận khiến cho tánh càng cùng với đạo 
trái nhau, tự hiềm trách vô ích. Thánh nhân trong sanh tử 
được tự tại ra vào, ân hiện không nhất định. Tất cả nghiệp 
câu thúc ngài chăng được. Thánh nhân phá tà ma. 


60. Tất cả chúng sanh chỉ thấy được bản tánh, bao 
nhiêu dư tập đều chóng diệt trừ, thần thức không mê 
muội; phải là ngay đó lãnh hội, chỉ ngay hôm nay. Muốn 
hội đạo chân chánh chớ chấp tất cả pháp nào, dứt nghiệp 
và dưỡng thần thì dư tập đều hết theo, tự nhiên được minh 
bạch không nhờ dụng công. 


Ngoại đạo”” không hội được ý Phật, cho nên dụng 
công tối đa mà trái với thánh ý. Họ trọn ngày khư khư 
niệm Phật chuyên kinh. 


27 Trong hàng tín đồ các tông phái đạo Phật và ngoài 
đạo Phật, những người bị chê là “ngoại đạo' khi họ tu khổ 
hạnh và hành xác, hoặc chạy theo văn tự mà không nhận biết 
ý nghĩa của Pháp. 


57 


But they remain blind to their own divine nature, 
and they don't escape the Wheel. 


61. A buddha ¡is an idle person. He doesnt run 
around after fortune and fame. What good are such 
things in the end? People who dont see their nature 
and think reading sutras, invoking buddhas, studying 
long and hard, practicing morning and night, never lying 
down, or acquiring knowledge is the Dharma, blaspheme 
the Dharma. Buddhas of the past and future only talk 
about seeing your nature. All practices are impermanent. 
Unless they see their nature, people who claim to have 
attained unexcelled, complete enlightenment are liars. 


62. Among Shakyamuni's3 ten greatest disciples, 
Ananda” was foremost in learning. But he didn“t know 
the Buddha. All he did was study and memorize. Arhats 
don”t know the Buddha. All they know are so many 
practices for realization, and they become trapped by 
cause and effect. Such is a mortal's karma: no escape 
from birth and death. 


28 Shakyamuni. Shakya was the Buddha's clan name. 
Muni means saint. His family name was Gautama, and his 
personal name was Siddhartha. The exact dates given for him 
Vary, but the consensus is from 557 to 487 B.C. or thereabouts. 
29 Ananda. Shakyamunis brother-in-law. He was born 
the night of the Buddhas Enlightenment. Twenty-five years 
later he entered the Order as the Buddha's personal attendant. 
After the Buddha's Nirvana, he repeated from memory the 
Buddha's sermons at the First Council. 


S8 


[NhưngJ hôn mê thần tánh, không khỏi luân hồi. 


61. Phật là người nhàn. Đâu cần khư khư rộng cầu 
danh lợi, đến lúc sau nầy có dụng vào đâu? Chỉ người 
không thấy tánh đọc kinh niệm Phật, thường học tinh tấn, 
sáu thời hành đạo, ngồi mãi không nằm, học rộng hiểu 
nhiều, cho đó là Phật pháp. Những chúng sanh nảy trọn là 
những người chê bai Phật pháp vậy. Phật trước Phật sau 
chỉ nói thấy tánh. Các hành là vô thường. Nếu chắng thấy 
tánh mà dối nói ta được A-nậu-bồ-đề là người đại tội. 


62. Mười đệ tử lớn của Phật”, ngài A Nan” là đa 
văn bậc nhất, nhưng đối với Phật cũng không biết, chỉ học 
thiệt nhiều. Hạng nhị thừa và ngoại đạo đều là không biết 
Phật, chỉ biết số tu chứng, rơi vào nhân quả. Đó là nghiệp 
báo chúng sanh, chẳng ra khỏi sanh tử. 


28 Đức Phật có tên Thích-ca là tên của bộ tộc. Mâu-ni 
nghĩa là bậc thánh (tịch tĩnh). Họ theo gia đình là Cồ-đàm và 
tên riêng là Sĩ-đạt-ta (Tất-đạt-đa). 

29 A-nan là em của đức Phật Thích-ca. Ngài chào đời 
vào ngày Phật giác ngộ. Hai mươi năm lăm sau ngài gia nhập 
Tăng-già làm thị giả cho Phật. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, 
ngài trùng tuyên lời Phật dạy trong lần kết tập kinh điển lần 
thứ nhất. 


s9 


By doing the opposite of what he intended, such 
people blaspheme the Buddha. Killing them would not 
be wrong. 


The sutras say, “Since icchantikas?° are incapable of 
belief, killing them would be blameless, whereas people 
who believe reach the state of buddhahood.” 


63. Unless you see your nature, you shouldn't 
go around criticizing the goodness of others. There”s 
no advantage in deceiving yourself. Good and bad are 
distinct. Cause and effect are clear. Heaven and hell are 
right before your eyes. 


But fools don“t believe and fall straight into a hell of 
endless darkness without even knowing it. What keeps 
them from believing ¡is the heaviness of their karma. 
They're like blind people who don't believe there”s such 
a thing as light. Even if you explain it to them, they still 
dont believe, because they re blind. How can they 
possibly distinguish light? 


30 lcchantikas. A class of being concerned so exclusively 
with sensual gratification that religious belief is beyond them. 
They break the precepts and refuse to repent. An early Chinese 
translation of the Niwvana Suíra denied that icchantikas 
possessed the buddha-nature. Since the Buddhist prohibition 
against killing ¡is intended to prevent kiling anyone capable 
of buddhahood, killing icchantikas was, at least in theory, 
held to be blameless. A later translation of the Nirvana Sufra, 
however, rectified this notion, asserting that even icchantikas 
have the buddha-nature. 


ó0 


Vì trái xa ý Phật nên lại là chê bai Phật, có trừ bỏ họ 
đi cũng không tội lỗi. 

Kinh nói: “Người xiên-đề*° chăng sanh tín tâm có 
trừ bỏ họ đi cũng không tội lỗi. Nếu có tín tâm thì người 
này là người lên ngôi vị Phật.” 

63. Nếu không thấy tánh không nên chấp thứ lớp 
mà chê bai những việc lương thiện khác, tự hiềm vô ích. 
Thiện ác rõ ràng, nhân quả phân minh, thiên đường và địa 
ngục chỉ ở trước mắt. 


Người ngu không tin hiện rơi trong địa ngục hắc 
ám cũng không hiểu không biết, chỉ vì duyên nơi nghiệp 
nặng. Sở dĩ không tin như người mù không tin có ánh 
sáng, dù có nói họ cũng không tin. Chỉ vì mù, nương vào 
đâu biện được ánh sáng mặt trời? 


30 Xiển-đề không có niềm tin. Họ không giữ giới và 
không sám hối. Bản dịch đầu kinh Niết-bàn phủ nhận Phật 
tánh nơi họ, Nhưng bản dịch sau này điều chỉnh nhận định 
trên và xác nhận ngay cả xiển-đề cũng có Phật tánh. 


ó1 


64. The same holds true for fools who end up among 
the lower orders of existence3! or among the poor and 
despised. They can't live and they canft die. And despite 
their sufferings, if you ask them, they say theyre as happy 
as gods. All mortals, even those who think themselves 
wellborn, are likewise unaware. Because of the heaviness 
of their karma, such fools can”t believe and cant get free. 


65. People who see that their mind is the buddha 
don”t need to shave their head. Laymen are buddhas 
too. Unless they see their nature, people who shave their 
head are simply fanatics. 


66. But since married laymen donft give up sex, how 
can they become buddhas? 


67. | only talk about seeing your nature. I don't talk 
about sex simply because you dont see your nature. 
Once you see your nature, sex is basically immaterial. lt 
ends along with your delight in it. Even if some habits 
remain, they can't harm you, because your nature is 
essentially pure. 


Despite dwelling ¡na material body offour elements, 
your nature is basically pure. lt can“t be corrupted. Your 
real body is basically pure. lIt canˆt be corrupted. 


31 Lower orders of existence. Beasts, hungry ghosts, 
and sufferers in hell. 


62 


64. Người ngu cũng lại như thế. Hiện nay đang đọa 
vào các chúng sanh tạp loại?!, sanh ở chỗ bần cùng hạ 
tiện, cầu sống không được, cầu chết cũng chắng xong. 
Tuy chịu khổ thế ấy mà hỏi đến lại nói là nay ta rất vui 
không khác gì ở thiên đường. Cho nên biết tất cả chúng 
sanh, chỗ sanh ra cho là vui, không hiểu không biết như 
người ác kia. Chỉ vì duyên nơi nghiệp chướng nặng cho 
nên không thể phát lòng tin được, không có sức cô gắng 
mà đều nương cậy vảo bên ngoài. 

65. Nếu thấy tâm mình là Phật không cần ở chùa cạo 
bỏ râu tóc. Kẻ cư sĩ cũng là Phật. Nếu không thấy tánh, 
cạo bỏ râu tóc vẫn là ngoại đạo. 

66. HỎI: Kẻ cư sĩ có vợ con, dâm dục không dứt, 
làm sao được thành Phật? 

67. ĐÁP: Chỉ nói thấy tánh, không nói dâm dục. 
Thấy tánh rồi thì dâm dục xưa nay không tịch, không nhờ 
đoạn trừ cũng không còn ưa thích. Vì cớ sao? Vì bản tánh 
là thanh tịnh. 

Tuy ở trong thân sắc của ngũ uân mà tự tánh xưa nay 
thanh tịnh, nhiễm ô không thê được. 


31 Chúng sanh tạp loại là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. 


63 


Your real body has no sensation, no hunger or thirst, 
no warmth or cold, no sickness, no love or attachment, 
no pleasure or pain, no good or bad, no shortness or 
length, no weakness or strength. 


Actually, there“s nothing here. lt's only because you 
cling to this material body that things like hunger and 
thirst, warmth and cold, and sickness appear. 


68. Once you stop clinging and let things be, 
yoư'll be free, even of birth and death. You'll transform 
everything. You'll possess spiritual powers?2 that can”t be 
obstructed. And you'll be at peace wherever you are. 


lf you doubt this, you'll never see through anything. 
You re better off doing nothing. Once you act, you can't 
avoid the cycle of birth and death. But once you see your 
nature, you re a buddha even if you work as a butcher. 


69. But butchers create karma by slaughtering 
animals. How can they be buddhas? 


70. | only talk about seeing your nature. I dont talk 
about creating karma. Regardless of what we do, our 
karma has no hold on us. 


32 Spiritualpowers. Buddhists recognize six such powers: 
the ability to see all forms; the ability to hear all sounds; the 
ability to know the thoughts of others; the ability to know the 
previous existences of oneself and others; the ability to be 
anywhere or do anything at will; and the ability to know the 
end of rebirth. 


64 


Pháp thân xưa nay vô thọ, không đói không khát, 
không lạnh không nóng, không bệnh, không ân không ái, 
không quyền thuộc, không khổ vui, không xấu tốt, không 
dài ngắn, không mạnh yếu. Xưa nay không một vật có thể 
được. Chỉ duyên nơi chấp mà có nhân quả của sắc thân 
nảy, liền đó đói khát, lạnh nóng, bệnh đau. 


68. Nếu không chấp thì mặc tình làm, đối trong sanh 
tử được đại tự tại. Chuyên tất cả pháp, cùng với thánh 
nhân được thần thông” tự tại vô ngại, không chỗ nào mà 
chăng an. 

Nếu tâm có nghỉ thì quyết định vượt tất cả cảnh giới 
không khỏi. Không làm gì còn hơn. Làm rồi thì không thể 
nảo tránh khỏi sanh tử luân hồi. Nếu thấy tánh, chiên-đà- 
la cũng thành Phật được. 

69. HỎI: Chiên-đà-la làm nghiệp sát sanh, sao 
thành Phật được? 

70. ĐÁP: Chỉ nói thấy tánh chớ không nói tạo 
nghiệp. Dù cho tạo nghiệp chẳng đồng nhau mà tất cả 
nghiệp câu thúc y không được. 


32 Có sáu thần thông: 1/thiên nhãn, 2/thiên nhĩ, 3/tha 
tâm, 4/túc mạng, 5/thân túc và G/lậu tận thông. 


6S 


Through endless kalpas without beginning, it's only 
because people don't see their nature that they end up in 
hell. As long as a person creates karma, he keeps passing 
through birth and death. But once a person realizes his 
original nature, he stops creating karma. lf he doesn't 
see his nature, invoking buddhas wonrt release him from 
his karma, regardless of whether or not he“s a butcher. 
But once he sees his nature, all doubts vanish. Even a 
butcher”s karma has no effect on such a person. 


71. In India, the twenty-seven patriarchs3 only 
transmitted the imprint?ˆ of the mind. 


And the only reason lve come to China is to transmit 
the instantaneous teaching of the Mahayana: This mind 
is the buddha. I don't talk about precepts, devotions or 
ascetic practices such as immersing yourself in water 
and fire, treading a wheel of knives, eating one meal a 
day, or never lying down. These are fanatical, provisional 
teachings. Once you recognize your moving, miraculously 
aware nature, yours is the mind of all buddhas. 


33 Twenty-seven pafriarchs. Kashyapa was the first 
patriarch of the Zen lineage. Ananda was the second. 
Prajnatara was the twenty-seventh and Bodhidharma the 
twenty-eighth. Bodhidharma was also the first Zen patriarch 
in China. 

34 lmpriní. An imprint because transmission of the zen 
mind leaves a perfect likeness, which can always be checked 
against the real thing, and which takes as much time and 
makes as much sound as affixing a seal. 


66 


Từ vô thủy nhiều kiếp đến nay, chỉ vì không thấy 
tánh nên rơi trong địa ngục, tạo nghiệp sanh tử luân hồi. 
Từ khi ngộ được bản tánh trọn không tạo nghiệp nữa. Nếu 
không thấy tánh thì niệm Phật muốn thoát khỏi quả báo 
cũng không được, chắng luận sát hại sinh mạng. Nếu thấy 
tánh thì nghi tâm chóng trừ, sát hại sanh mạng không làm 
gì y được. 

71. Hai mươi bảy vị tổ 33 ở Tây Thiên chỉ là thứ lớp 
truyền tâm ấn"! này. 

Nay ta nay đến cõi này chỉ truyền đồn giáo Đại thừa, 
tức tâm là Phật. Không nói giữ giới, bố thí, tinh tấn, khô 
hạnh, cho đến vào trong nước, trên lửa, hay là trong vòng 
đao kiếm, ngày ăn một bữa giữ ngọ trai, ngồi mãi không 
nằm, trọn là ngoại đạo, là pháp hữu vi. Nếu biết được thi 
vi vận động đều là tánh linh tức tâm chư Phật. 


33 Hai mươi bảy vị tổ sư: Đại Ca-diếp là sơ tổ trong 
Thiền tông, A-nan thứ hai, Bát-nhã-đa-la thứ 27, Bồ-đề Đạt- 
ma thứ 28 Ấn Độ, và cũng là sơ tổ Thiền tông Trung Hoa. 

34 Gọi là “ấn” vì trong sự truyền trao tâm thiền y như 
đóng dấu. Dấu này hoàn toàn không khác với vật thật dù trải 
qua thời gian. 


Ớ7 


Buddhas of the past and future only talk about 
transmitting the mind. They teach nothing else. lf 
Someone understands this teaching, even if he“s illiterate 
he“s a buddha. lf you don't see your own miraculously 
aware nature, you'll never find a buddha even if you 
break your body into atoms. 


72. The buddha is your real body, your original 
mind. This mind has no form or characteristics, no cause 
or effect, no tendons or bones. lt's like space. You can”t 
hold it. It's not the mind of materialists or nihilists. Except 
for a tathagata, no one else - no mortal, no deluded being 
- can fathom it. 


But this mind isn“t somewhere outside the material 
body of four elements. Without this mind we can”t move. 
The body has no awareness. Like a plant or stone, the 
body has no nature. So how does it move? It“s the mind 
that moves. 


73. Language and behavior, perception and 
conception are all functions of the moving mind. All 
motion is the mind“s motion. Motion is its function. 


Ẫộ Atoms. The early Buddhist Sarvasftivadins recognized 
subatomic particles called parama-anu which can only 
be known: through meditaton. Seven of these particles 
make up an atom, and seven atoms make up a molecule, 
which is perceptible only by the eyes of a bodhisattva. The 
Sarvasftivadins claimed that a person's body is made up of 
84,000 such atoms (the number 84,000 was offten used to 
mean countless). 


ó8 


Phật trước Phật sau chỉ nói truyền tâm, ngoải ra 
không pháp nào khác. Nếu biết pháp này thì phảm phu 
không biết một chữ cũng là Phật. Nếu không biết tánh linh 
giác của chính mình, giả sử thân mình đập nát ra thành bụi 
đi trần)?Š để tìm Phật trọn không thê được. 


72. Phật cũng gọi là Pháp thân, cũng gọi là bản tâm. 
Tâm này không có hình tướng, không nhân quả, không 
gân cốt, như là hư không, năm không được, không đồng 
với vật có chất ngại hay ngoại đạo. Tâm này trừ một 
người là Như Lai hay lãnh hội. Ngoài ra chúng sanh mê 
mờ không minh liễu. 

Nhưng tâm này không lìa sắc thân tứ đại. Nếu lìa 
tâm này tức không thể vận động được. Thân là vật vô tri 
như cây cỏ ngói gạch. Thân là vô tình do đâu mà vận động 
được? 


73. Cho nên mọi ngôn ngữ, mọi hành vi cử động, 
mọi điều thấy nghe hiểu biết biết đều là dụng của tâm 
động. Tất cả động là động của tâm. Động là dụng của tâm. 


35 Phật giáo nguyên thủy nhận xét hạt cực vi trần gọi là 
parama-anu chỉ có thể nhìn thấy trong thiền định. Bảy hạt cực 
vi trần hợp thành một vi trần, và bảy vi trần thành một phân tử, 
Bồ-tát có thể thấy được. 

Tông phái này cho rằng thân người do 84,000 vi trần cấu tạo 
thành (số 84,000 thường dùng để chỉ vô số). 


69 


Apart from motion there'”s no mind, 

and apart from the mind there“s no motion. 
But motion isn”t the mind. 

And the mind isn”t motion. 

Motion is basically mindless. 

And the mind is basically motionless. 

But motion doesn't exist without the mind. 
And the mind doesn't exist without motion. 
There”s no mind for motion to exist apart from, 
and no motion for mind to exist apart from. 
Motion is the mind“s function, 

and its function is its motion. 

Even so, the mind neither moves nor functions, 
because the essence of its functioning is emptiness 
and emptiness is essentially motionless. 
Motion is the same as the mind. 


And the mind is essentially motionless. 


70 


— 


. Ngoài động không tâm Động dụng ngoại vô tâm 
Ngoài tâm không động. Tầm ngoại vô động 
Động chẳng phải tâm. Động bất thị tâm 
Tâm chẳng phải động. Tâm bất thị động 


Động chẳng phải không tâm. Động bất vô tâm 


2; 
3. 
4. 
= 
6. Tâm chẳng phải không động. Tâm bất vô động 
1. Động không lìa tâm. Động bất ly tâm 
§. Tâm chẳng lìa động. Tâm bất ly động 
9. Động không có tâm để la. Động vô tâm ly 
10. Tâm không có động để lìa. Tâm vô động ly 
L1. Động là dụng của tâm. Động thị tâm dụng 
12. Dụng là tâm động. Dụng thị tâm động 
Động tức tâm dụng. Động tức tâm dụng 
Dụng tức tâm động. Dụng tức tâm động 
13. Chẳng động chăng dụng. Bất động bất dụng 
14. Dụng thể vốn không. Thê của dụng vốn không 
15. Không vốn không động. Không bôn vô động 
16. Động dụng đồng là tâm. Động dụng đồng tâm 


17. Tâm vốn không động. Tâm bôn vô động 


71 


74. Hence the sutras tell us to move without moving, 
to travel without traveling, to see without seeing, to 
laugh without laughing, to hear without hearing, to know 
without knowing, to be happy without being happy, to 
walk without walking, to stand without standing. And the 
sutras say, “Go beyond language. Go beyond thought.” 


Basically seeing, hearing, and knowing are 
completely empty. Your anger, joy, or pain is like that of a 
puppet. You can search, but you wont find a thing. 


According to the sutras, evildeeds result in hardships 
and good deeds result in blessings. Angry people go to 
hell and happy people go to heaven. But once you know 
that the nature of anger and joy is empty and you let 
them go, you free yourself from karma. lf you donft see 
your nature, quoting sutras is no help. I could go on, but 
this brief sermon will have to do. 


+ 


72 


74. Nên kinh nói động mà không có chỗ động. Trọn 
ngày đi mà chưa từng đi. Trọn ngày thấy mà chưa từng 
thấy. Trọn ngày cười mà chưa từng cười. Trọn ngảy nghe 
mà chưa từng nghe. Trọn ngảy biết mả chưa từng biết. 
Trọn ngày giận mừng mà chưa từng giận mừng. Trọn 
ngày bước mả chưa từng bước. Trọn ngày đứng mà chưa 
từng đứng. Nên kinh nói: “Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành 
xứ diệt.” 

Thấy nghe hiểu biết vốn tự viên tịch. Cho đến sân hi, 
đau nhức đâu khác người gỗ? Chỉ duyên nơi cái suy tầm 
cũng chăng được. 

Kinh nói: “Nghiệp ác tức bị khổ báo, nghiệp thiện 
tức có thiện báo. Không những sân đọa địa ngục mà hỉ 
cũng sanh lên thiên đàng.” Nếu biết sân hỉ tánh là không, 
chỉ không chấp tức các nghiệp được giải thoát. Nếu chăng 
thấy tánh mà giảng kinh, quyết định không có chỗ tựa, nói 
cũng không thê hết. 


73 


WAKE-UP SERMON 


75. The essence of the Way is detachment. And the 
goal of those who practice is freedom from appearances. 
The sutras say, “Detachment is enlightenment because 
it negates appearances.” Buddhahood means awareness. 
Mortals whose minds are aware reach the Way of 
Enlightenment and are therefore called buddhas. 


The sutras say, “Those who free themselves from 
all appearances are called buddhas.” The appearance of 
appearance as no appearance cant be seen visually but 
can only be known by means of wisdom. Whoever hears 
and believes this teaching embarks on the Great Vehicle 
and leaves the three realms. 


74 


NGỘ TÁNH LUẬN 


75. Phàm người học đạo lẫy tịch diệt làm thể. Còn 
người tu lấy ly tướng làm tông. Nên kinh nói: “Tịch diệt 
là Bồ-đề vì diệt hết các tướng.” Phật là Giác. Người có 
giác tâm được đạo Bồ-đề nên gọi là Phật. 

Kinh nói: “Lìa tất cả tướng gọi là chư Phật.” Thế nên 
biết tướng của tướng là vô tướng nên không thể dùng mắt 
để thấy, chỉ có thể lẫy trí mà biết. Nếu người nghe pháp 
này sanh niềm tin nơi tâm là người này đã do phát tâm đại 
thừa siêu thoát tam giới. 


75 


76. The three realms are greed, anger, and delusion. 
To leave the three realms means to go from greed, anger, 
and delusion back to morality, meditation, and wisdom. 
Greed, anger, and delusion have no nature of their 
own. They depend on mortals. And anyone capable of 
reflection is bound to see that the nature of greed, anger, 
and delusion is the buddha-nature. Beyond greed, anger, 
and delusion there is no other buddha-nature. 


The sutras say, “Buddhas have only become buddhas 
while living with the three poisons and nourishing 
themselves on the pure Dharma.” 


77. The Great Vehicle ¡is the greatest of all vehicles. 
lts the conveyance of bodhisattvas, who use everything 
without using anything and who travel all day without 
traveling. Such is the vehicle of buddhas. The sutras say, 
“No vehicle is the vehicle of buddhas.” 


Whoever realizes that the six senses arent real, 
that the five aggregates are fictions, that no such things 
can be located anywhere in the body, understands the 
language of buddhas. The sutras say, “The cave of five 
aggregates is the hall of zen. The opening of the inner eye 
is the door of the Great Vehicle.” What could be clearer? 


78. Not thinking about anything is zen. Once you 
know this, walking, standing, sitting, or lying down, 
everything you do is zen. 


76 


76. Tam giới là tham-sân-si. Đổi ngược tham-sân-sĩ 
là giới-định-tuệ tức là siêu xuất tam giới. Nhưng tham- 
sân-s1 không có thực tánh, chỉ căn cứ nơi chúng sanh mà 
nói. Hay phản chiếu rõ ràng thấy được tánh của tham-sân- 
si là Phật tánh. Ngoài tham-sân-si không riêng có Phật 
tánh. 


Kinh nói: “Chư Phật từ xưa nay thường nơi ba độc 
nuôi lớn pháp trong sạch mà thành Thế Tôn.” 


77T. Nói đại thừa tối thượng thừa, đều là chỗ sở hành 
của Bồ-tát. Không có chỗ nào mà chắng nương (/hữa), 
cũng không có chỗ nào nương (/h?a). Trọn ngày nương 
(thừa) mà như chưa từng nương (/h>a). Đó là cỗ xe Phật 
(Phật thừa). Kinh nói: “Không thừa là Phật thừa.” 

Nếu người biết sáu căn không thật, năm uẫn là giả 
danh, khắp thân mà tìm thì biết không có chỗ nhất định, 
nên biết người này hiểu lời Phật. Kinh nói: “Ở trong nhà 
ngũ uân là thiền viện, trong chiếu soi mở sáng tức là cửa 
đại thừa.” Có thể chẳng rõ ư? 

78. Chăng nhớ tất cả pháp mới gọi là thiền định. Nếu 
rõ được lời này thì đi-đứng-nằm-ngồi đều là thiền định. 


77 


To know that the mind is empty ¡is to see the 
buddha. The buddhas of the ten directions have no mind. 
To see no mind i¡s to see the buddha. 


79. To give up yourself without regret is the greatest 
charity. To transcend motion and stillness is the highest 
meditation. Mortals keep moving, and arhats stay stil. 
But the highest meditation surpasses both that of mortals 
and that of arhats. 


People who reach such understanding free 
themselves from all appearances without effort and cure 
all illnesses without treatment. Such is the power of great 
zen. 


80. Using the mind to look for reality is delusion. 
Not using the mind to look for reality is awareness. 
Freeing oneself from words ¡is liberation. Remaining 
unblemished by the dust of sensation is guarding the 
Dharma. Transcending life and death ¡is leaving home. 
Not suffering another existence is reaching the Way. 
Not creating delusions ¡is enlightenment. Not engaging 
in ignorance is wisdom. No affliction is nirvana. And no 
appearance of the mind is the other shore. 


81. When yoưre deluded, this shore exists. When 
you wake up, it doesn't exist. Mortals stay on this shore. 
But those who discover the greatest of all vehicles stay 
on neither this shore nor the other shore. Theyre able to 
leave both shores. 


Those who see the other shore as different from 
this shore don”t understand zen. 


78 


Biết tâm là không gọi là thấy Phật. Vì cớ sao? Vì 
mười phương chư Phật đều do vô tâm. Không thấy nơi 
tâm gọi là thấy Phật. 


79. Xả bỏ tâm không tiếc gọi là đại bố thí. Lìa hết 
động và định gọi là đại tọa thiền. Vì cớ sao? Vì phàm phu 
một bề hướng về động, tiểu thừa một bề hướng về định. 
Ra khỏi hai lỗi tọa thiền của phàm phu và tiêu thừa gọi là 
đại tọa thiên. 


Nếu khởi được cái hội này thì tất cả tướng chắng lìa 
mà tự hiểu, tất cả bệnh chăng trị mà tự lành 


80. Phàm đem tâm cầu pháp là mê. Chăng đem tâm 
cầu pháp là ngộ. Chăng mắc kẹt văn tự gọi là giải thoát. 
Chắng nhiễm sáu trần gọi là hộ pháp. 


Ra khỏi sanh tử gọi là xuất gia. Không thọ thân sau 
gọi là được đạo. Chăng sanh vọng tưởng gọi là Niết-bàn. 
Chăng ở vô minh gọi là đại trí tuệ. Chỗ không phiền não 
gọi là vào Niết-bản. Chỗ không tâm tướng gọi là bờ bên 
kia. 

81. Khi mê thì có bờ nây. Khi ngộ thì không bờ này. 
Vì cớ sao? Vì phàm phu một bề trụ bên này. Nếu giác 
được tôi thượng thừa, tâm không trụ bên nầy cũng chẳng 
trụ bên kia, cho nên lìa bờ bên nầy và bờ bên kia vậy. 


Nếu thấy bờ kia khác với bờ nây, tâm người ấy chưa 
được thiền định. 


79 


82. Delusion means mortality. And awareness 
means buddhahood. They're not the same. And theyre 
not different. lts just that people distinguish delusion 
from awareness. When we're deluded, there's a world 
to escape. When we're aware, there“s nothing to escape. 


83. In the light of the impartial Dharma, mortals look 
no different from sages. The sutras say that the impartial 
Dharma ¡is something that mortals cant penetrate 
and sages can't practice. The impartial Dharma is only 
practiced by great bodhisattvas and buddhas. To look 
on life as different from death or on motion as different 
from stillness is to be partial. 


To be impartial means to look on suffering as no 
different from nirvana, because the nature of both 
is emptiness. By imagining they re putting an end to 
suffering and entering nirvana arhats end up trapped 
by nirvana. But bodhisattvas know that suffering is 
essentially empty. And by remaining in emptiness they 
remain in nirvana. Nirvana means no birth and no death. 
Its beyond birth and death and beyond nirvana. When 
the mind stops moving, it enters nirvana. Nirvana is an 
empty mind. Where delusions donft exist, buddhas reach 
nirvana. Where afflictions don/t exist, bodhisattvas enter 
the place of enlightenment. 


80 


82. Phiền não gọi là chúng sanh, ngộ giải gọi là Bồ- 
đề. Cũng không phải một, không phải khác, chỉ cách nhau 
ở chỗ mê và ngộ thôi. Khi mê thì có thế gian có thể ra. Khi 
ngộ thì không có thế gian có thê ra. 

83. Trong pháp bình đẳng không thấy phàm phu 
khác với thánh nhân. Kinh nói: “Pháp bình đăng ấy phàm 
phu không thể vào, thánh nhân không thể hành.” Pháp 
bình đẳng chỉ có hàng Đại Bồ-tát cùng chư Phật Như Lai 
mới hành vậy. Nếu thấy sanh khác với tử, động khác với 
tịnh, đều gọi là bất bình đăng. 


Chắng thấy phiền não khác với Niết-bàn gọi là bình 
đăng. Vì cớ sao? Phiền não cùng với Niết-bàn đồng một 
tánh không. Bởi do người tiểu thừa vọng đoạn phiền não, 
vọng nhập Niết-bàn bị Niết-bàn làm cho mắc kẹt. Bồ-tát 
biết tánh của phiền não là Không, tức chăng lìa Không 
nên thường ở trong Niết-bàn. Chữ Niết là bất sanh, Bản là 
bất tử. Xuất ly sanh tử, xuất Bát Niết-bản, tâm không đến 
không đi tức vào Niết-bàn. Thế nên biết Niết-bàn là tâm 
không. Chư Phật vào Niết-bàn là chỗ không vọng tưởng. 
Bồ-tát vào đạo tràng là chỗ không phiền não. 


81 


84. An uninhabited place is one without greed, 
anger, or delusion. Greed is the realm of desire, anger 
the realm of form, and delusion the formless realm. 
When a thought begins, you enter the three realms. 
When a thought ends, you leave the three realms. The 
beginning or end of the three realms, the existence or 
nonexistence of anything, depends on the mind. This 
applies to everything, even to such inanimate objects as 
rocks and sticks. 


85. Whoever knows that the mind is a fiction and 
devoid of anything real knows that his own mind neither 
exists nor doesnft exist. Mortals keep creating the mind, 
claiming it exists. And arhats keep negating the mind, 
claiming it doesnft exist. But bodhisattvas and buddhas 
neither create nor negate the mind. 


This is what”s meant by the mind that neither exists 
nor doesn't exist. The mind that neither exists nor doesn”t 
exist is called the Middle Way. 


86. lf you use your mind to study reality, you 
worft understand either your mind or reality. lf you 
study reality without using your mind, you'll understand 
both. Those who don”t understand, dont understand 
understanding. And those who understand, understand 
not understanding. 


82 


84. Chỗ Không nhàn là không tham-sân-s¡i. Tham là 
dục giới. Sân là sắc giới. Si là vô sắc giới. Nếu tâm sanh 
một niệm là vào tam giới. Nếu diệt một tâm niệm là ra 
khỏi tam giới. Thế nên biết tam giới sanh diệt và muôn 
pháp có không đều do một tâm. Phàm nói nhất tâm ấy 
dường như đập vào vật vô tình ngói đá tro cây. 


85. Nếu biết tâm là giả danh không có thực thẻ, tức 
biết được tâm tự tịch, cũng chăng phải có chắng phải 
không. Phàm phu một bề sanh tâm gọi là có, tiểu thừa 
một bề diệt tâm gọi là không. Bồ-tát và Phật chưa từng 
sanh tâm cũng chưa từng diệt tâm. 


Đó gọi là chẳng phải có chăng phải không tâm. 
Chăng phải có chăng phải không tâm ấy gọi là trung đạo. 

86. Thế nên biết đem tâm học pháp ắt tâm pháp đều 
là mê. Chẳng đem tâm học pháp ắt tâm pháp đều là ngộ. 
Mê là mê nơi ngộ. Còn ngộ là ngộ ở mê. 


83 


People capable of true vision?° know that the mind 
is empty. They transcend both understanding and not 
understanding. The absence of both understanding and 
not understanding is true understanding. 


87. Seen with true vision, form isn't simply form, 
because form depends on mind. And mind isnt simply 
mind, because mind depends on form. Mind and form 
create and negate each other. That which exists exists 
in relation to that which doesn't exist. And that which 
doesn't exist doesnt exist in relation to that which exists. 
This is true vision. By means of such vision nothing is seen 
and nothing is not seen. 


Such vision reaches throughout the ten directions 
without seeing: because nothing is seen; because not 
seeing is seen; because seeing isn”t seeing. What mortals 
see are delusions. True vision is detached from seeing. 


88. The mind and the world are opposites, and 
vision arises where they meet. When your mind doesn't 
stir inside, the world doesn't arise outside. When the 
world and the mind are both transparent, this is true 
vision. And such understanding is true understanding. 


36 True vision. The Buddha's Eightfold Noble Path begins 
with true vision, which is intended to break through delusion 
or ignorance, the first of twelve links on the Chain of Karma: 
delusion, impulse, consciousness, name-and-form, sense 
organs, contact, sensafion, desire, grasping, existence, birth, 
aging-and-death. The first two refer to the previous existence, 
the last two to the next. 


84 


Bậc chánh kiến biết tâm vốn rỗng không, tức là 
siêu vượt trên mê ngộ. Không có mê ngộ mới gọi là chánh 
giải chánh kiến. 

87. Sắc không có tự sắc, do tâm nên có sắc. Tâm 
không có tự tâm, do sắc nên có tâm. Thế nên biết hai tướng 
tâm và sắc đều sanh diệt. Có là đối với không. Không là 
đối với có. Ấy gọi là chân kiến. Phàm chân kiến là không 
có chỗ thấy cũng không có chỗ chẳng thấy. 

Thấy đầy khắp mười phương mà chưa từng có thấy. 
Vì cớ sao? Vì không có chỗ thấy; vì không thấy mà thấy, 
vì thấy chăng phải thấy. Phàm phu còn có chỗ thấy nên 
đều là vọng tưởng. Nếu tịch diệt không có chỗ thấy mới 
là chân kiến. 

88. Tâm và cảnh đối đãi nhau, cái thấy sanh trong 
ấy. Nếu trong chẳng khởi tâm thì ngoài chăng sanh cảnh. 
Cho nên tâm và cảnh đều tịnh mới gọi là chân kiến. Hiểu 
được như thế mới gọi là chánh giải (/hực hiểu). 


36 Chánh kiến là mục đầu tiên trong Bát Chánh Đạo, 
nhắm phá bỏ si mê hoặc vô minh, nhân đầu tiên trong thập 
nhị nhân duyên: 1/vô minh, 2/hành, 3/thức, 4/danh sắc, 5/lục 
nhập, 6/xúc, 7/thọ, 8/ái, 9/thủ, 10/hữu, 11/sanh, 12/lão và tử. 
Hai nhân đầu thuộc về đời quá khứ, hai nhân sau thuộc về 
đời vị lai. 


8S 


89. To see nothing is to perceive the Way, 
and to understand nothing ¡is to know the Dharma, 
because seeing is neither seeing nor not seeing and 
because understanding ¡is neither understanding nor 
not understanding. Seeing without seeing ¡is true 
vision. Understanding without understanding ¡is true 
understanding. 


90. True vision isnft just seeing seeing. lt's also 
seeing not seeing. And true understanding isnt just 
understanding understanding. Its also understanding 
not understanding. lf you understand anything, you don't 
understand. Only when you understand nothing is it true 
understanding. Understanding ¡is neither understanding 
nor not understanding. 


91. The sutras say, “Not to let go of wisdom is 
stupidity.” 


When the mind doesn't exist, understanding and 
not understanding are both true. When the mind exists, 
understanding and not understanding are both false. 


When you understand, reality depends on you. 
When you don”tunderstand, you depend on reality. When 
reality depends on you, that which isnt real becomes 
real. When you depend on reality, that which is real 
becomes false. When you depend on reality, everything 
is false. When reality depends on you, everything is true. 


S6 


89. Chăng thấy tất cả pháp mới gọi là được đạo. 
Chăng hiểu tất cả pháp mới gọi là hiểu pháp. Vì cớ sao? 
Vì thấy cùng chăng thấy đều là chăng thấy; hiểu cùng 
chăng hiểu đều là chắng hiểu. Thấy cái không thấy mới 
gọi là chân kiến. Hiểu được như thế mới gọi là đại giải. 


90. Chân kiến chăng phải chỉ thấy ở nơi thấy, cũng 
thấy ở nơi chắng thấy. Chân giải chăng phải thắng nơi 
giải, mà cũng là giải nơi bất giải. Phàm có chỗ giải đều 
gọi là bất giải. Phàm không chỗ giải mới gọi là chân giải. 
Giải cùng bất giải đều không phải giải. 

91. Kinh nói: “Chẳng bỏ trí tuệ gọi là ngu sỉ.” 


Do nhận tâm là không nên hiêu cùng chăng hiêu đêu 
là chân. Do nhận tâm là có thì hiêu cùng chăng hiệu đêu 
là vọng. 


Hiểu rồi thì pháp theo người. Chưa hiểu thì người 
theo pháp. Nếu pháp theo người thì phi pháp thành chánh 
pháp. Nếu người theo pháp thì chánh pháp thành phi pháp. 
Nếu người theo pháp thì các pháp đều là vọng. Nếu pháp 
theo người thì các pháp đều là chân. 


87 


Thus, the sage doesnft use his mind to look for 
reality, or reality to look for his mind, or his mind to 
look for his mind, or reality to look for reality. His mind 
doesn't give rise to reality. And reality doesn't give rise to 
his mind. And because both his mind and reality are still, 
he“s always in samadhhi. 


92. When the mortal mind appears, buddhahood 
disappears. _When the mortal mind disappears, 
buddhahood appears. When the mind appears, reality 
disappears. When the mind disappears, reality appears. 


Whoever knows that nothing depends on 
anything has found the Way. And whoever knows that 
the mind depends on nothing is always at the place of 
enlightenmernt. 


93. When you dont understand, you re wrong. 
When you understand, you re not wrong. This is because 
the nature of wrong is empty. 


When you dont understand, right seems wrong. 
When you understand, wrong isn”t wrong, because wrong 
doesnít exist. The sutras say, “Nothing has a nature of its 
own.” Act. Dont question. When you question, you re 
wrong. Wrong is the result of questioning. When you 
reach such an understanding, the wrong deeds of your 
past lives are wiped away. 


88 


Do đó bậc thánh cũng không đem tâm câu pháp, 
cũng không đem pháp cầu tâm, cũng chắng đem tâm cầu 
tâm, cũng chẳng đem pháp cầu pháp. Vì thế tâm chắng 
sanh pháp, pháp chăng sanh tâm, tâm và pháp cả hai đều 
tịch nên lúc nào cũng ở trong định. 

92. Chúng sanh tâm sanh thì Phật pháp diệt. Chúng 
sanh tâm diệt thì Phật pháp sanh. Tâm sanh thì chân pháp 
diệt. Tâm diệt thì chân pháp sanh. Đã biết tắt cả pháp mỗi 
mỗi đều không thuộc nhau, ấy gọi là được đạo. Biết tâm 
chăng thuộc tất cả pháp người này thường ở đạo tràng. 

93. Khi mê thì có tội. Khi hiểu thì không tội. Vì cớ 
sao? Vì tánh của tội vốn không. 

Khi mê thì không tội thấy có tội. Khi biết tức tội mà 
không tội. Vì cớ sao? Vì tội không có chỗ nơi. Kinh nói: 
“Các pháp không tánh,” ngay đó mà dùng chớ nghi, nghĩ 
tức thành tội. Vì cớ sao? Vì tội do nghĩ hoặc mà sanh. Nếu 
khởi hiểu như vậy thì tội nghiệp đời trước liền tiêu diệt. 


89 


When you re deluded, the six senses and five 
shadesỶ” are constructs of suffering and mortality. When 
you wake up, the six senses and five shades are constructs 
of nirvana and immortality. 


94. Someone who seeks the Way doesnt look 
beyond himself. He knows that the mind is the Way. But 
when he finds the mind, he finds nothing. And when he 
finds the Way, he finds nothing. 


lf you think you can use the mind to find the Way, 
yoưre deluded. When youre deluded, buddhahood 
exists. When youre aware, it doesn”t exist. This is because 
awareness is buddhahood. 


95. lf you re looking for the Way, the Way wonft 
appear until your body disappears. Its like stripping 
bark from a tree. This karmic body undergoes constant 
change. lt has no fixed reality. Practice according to 
your thoughts. Dont hate life and death or love life and 
death. Keep your every thought free of delusion, and in 
life you'll witness the beginning of nirvana, and in death 
yoư'll experience the assurance of no rebirth. 


96. To see form but not be corrupted by form or to 
hear sound but not be corrupted by sound is liberation. 


37 Five shades. The skandhas or aggregates, the 
constituents of personality that overshadow the real self: form, 
sensaftion, perception, impulse, and consciousness. 


90 


Khi mê thì sáu thức năm ấm đều là pháp phiền não 
sanh tử. Khi ngộ thì sáu thức năm âm” đều là pháp Niết- 
bàn không sanh tử. 


94. Người tu hành không cầu đạo ở bên ngoài. Vì cớ 
sao? Biết tâm là đạo. Nhưng khi được tâm thì không tâm 
có thể được. Khi được đạo thì không đạo có thể được. 


Nếu nói đem tâm cầu đạo mà được đều là tà kiến. 
Khi mê thì có Phật có Pháp. Khi ngộ thì không Phật không 
Pháp. Vì cớ sao? Ngộ tức là Phật pháp rồi. 


95. Phàm người tu hành, thân diệt thì đạo mới thành, 
cũng như vỏ phải nát thì cây mới sanh. Thân nghiệp báo 
nảy mỗi niệm là vô thường, không phải là pháp nhất định. 


Chỉ tùy niệm niệm mà tu, không nhàm chán cũng 
không ưa thích sanh tử. Chỉ trong mỗi niệm đều chắng 
vọng tưởng thì hiện đời này chứng được hữu dư niết-bàn, 
và khi chết sẽ nhập vô sinh pháp nhẫn. 


96. Khi mắt thấy sắc không nhiễm nơi sắc, khi tai 
nghe tiếng không nhiễm nơi tiếng, đây đều là giải thoát. 


37 Năm ấm là năm uẫn, là thành phần cấu tạo nên cá 
nhân tính che mật chân ngã, gôm: sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức. 


9] 


Eyes that arent attached to form are the Gates 
of Zen. Ears that arent attached to sound are also the 
Gates of Zen. In short, those who perceive the existence 
and nature of phenomena and remain unattached are 
liberated. Those who perceive the external appearance 
of phenomena are at their mercy. Not to be subject to 
affliction is what's meant by liberation. There”s no other 
liberation. When you know how to look at form, form 
doesn't give rise to mind and mind doesnft give rise to 
form. Form and mind are both pure. 


97. When delusions are absent, the mind ¡is the 
land of buddhas. When delusions are present, the mind 
is hell. Mortals create delusions. And by using the mind 
to give birth to mind they always find themselves in hell. 
Bodhisattvas see through delusions. And by not using the 
mind to give birth to mind they always find themselves in 
the land of buddhas. 


lf you dont use your mind to create mind, every 
state of mind is empty and every thought is still. You go 
from one buddha-land” to another. 


lf you use your mind to create mind, every state of 
mind is disturbed and every thought is in motion. You go 
from one hell to the next. 


38 Buddha-land. A realm transformed by the presence of 
a buddha from filth to purity: hence, a pure land. See the last 
section of Chapter One in the V?milakiri Sutra. 


92 


Mắt không đắm trước nơi sắc thì mắt là cửa thiên. 
Tai không mắc kẹt nơi tiếng thì tai là cửa thiền. Tóm lại, 
thấy sắc tánh thì thường giải thoát. Thấy sắc tướng thì 
thường hệ phược. Người không bị phiền não trói buộc 
tức là giải thoát, lại không riêng có giải thoát khác. Người 
khéo quán sát nơi sắc thì sắc chăng sanh nơi tâm, tâm 
chăng sanh nơi sắc, tức là sắc cùng với tâm đều là thanh 
tịnh. 


97. Khi không vọng tưởng, một tâm là một cõi Phật. 
Khi có vọng tưởng, một tâm là một địa ngục. Chúng sanh 
tạo tác vọng tưởng, đem tâm sanh tâm, nên thường ở trong 
địa ngục. Bồ-tát quán sát vọng tưởng, không do tâm sanh 
tâm, nên thường ở Phật quốc. 


Nêu chăng do tâm sanh tâm thì tâm tâm đêu vào 
không, niệm niệm trở về tịnh. Từ một cõi Phật đến một 
cõi Phật. 

Nếu dùng tâm sanh tâm thì tâm tâm chăng tịnh, niệm 
niệm trở vê động, từ một địa ngục trải qua một địa ngục. 


38 Cõi Phật là cõi giới đã được Phật chuyển uế trược 
thành thanh tịnh. Xem chương cuối kinh Duy-ma-cật. 


93 


When a thought arises, there's good karma and 
bad karma, heaven and hell. 


When no thought arises, there's no good karma or 
bad karma, no heaven or hell. 


98. The body neither exists nor doesnt exist. Hence 
existence as a mortal and nonexistence as a sage are 
conceptions with which a sage has nothing to do. His 
heart is empty and spacious as the sky. 


99. That which follows is witnessed on the Way. lt“s 
beyond the ken of arhats and mortals. 


100. When the mind reaches nirvana, you don't see 
nirvana, because the mind is nirvana. lf you see nirvana 
somewhere outside the mind, you re deluding yourself. 


101. Every suffering is a buddha-seed, because 
suffering impels mortals to seek wisdom. But you can only 
say that suffering gives rise to buddhahood. You cant say 
that suffering is buddhahood. Your body and mind are 
the field. Suffering ¡is the seed, wisdom the sprout, and 
buddhahood the grain. 


102. The buddha in the mind ¡s like a fragrance in a 
tree. The buddha comes from a mind free of suffering, just 
as a fragrance comes from a tree free of decay. There“s no 
fragrance without the tree and no buddha without the 
mind. lf there“s a fragrance without a tree, it's a different 
fragrance. lf theres a buddha without your mind, it“s a 
different buddha. 


94 


Nêu một niệm tâm dây lên tức có hai nghiệp thiện 
ác, có thiên đường địa ngục. 


Nếu một niệm tâm không dấy lên thì không có hai 
nghiệp thiện ác, cũng không có thiên đường địa ngục. 


98. Thể chăng có cũng chăng không. Ở phàm phu 
là có. Ở thánh nhân là không. Thánh nhân không tâm ấy 
cho nên ở trong không tịch rỗng rang, cùng với hư không 
đồng lượng. 


99, Sau đây là chứng ngộ trong đại đạo, không phải 
cảnh giới của tiểu thừa và phảm phu. 

100. Khi tâm được Niết-bàn, tức là chăng thấy có 
Niết-bàn. Vì cớ sao? Vì tâm là Niết-bàn. Nếu ngoài tâm 
lại thấy có Niết-bàn, đó gọi là chấp của tà kiến. 


101. Tắt cả phiền não là chủng tử Như Lai, vì nhân 
phiền não mới được trí tuệ. Chỉ có thể nói phiền não 
“sanh” Như Lai, không thể nói phiền não “lả” Như Lai. 
Cho nên thân tâm là ruộng đất, phiền não là hạt giống, trí 
tuệ là mầm, Như Lai thì ví như lúa thóc. 


102. Phật ở trong tâm như mùi hương ở trong cây. 
Phiền não nếu hết thì Phật từ trong tâm hiện ra. Vỏ mục 
hết thì mùi hương từ nơi cây bay ra, tức biết ngoài cây 
không có mùi hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài 
cây có hương, tức là hương của cây khác. Nếu ngoài tâm 
có Phật, tức là Phật của kẻ khác. 


9S 


103. When the three poisons are present in your 
mind, you live in a land of filth. When the three poisons 
are absent from your mind, you live in a land of purity. 
The sutras say, “lf you fill a land with impurity and filth, 
no buddha will ever appear.” Impurity and filth refer to 
delusion and the other poisons. A buddha refers to a 
pure and awakened mind. 


104. There is no language that isn't the Dharma. 
To talk all day without saying anything ¡is the Way. To be 
silent all day and still say something isn“t the Way. Hence 
neither does a tathagata“s speech depend on silence, nor 
does his silence depend on speech, nor does his speech 
exist apart from his silence. Those who understand both 
speech and silence are in samadhi. lf you speak when you 
know, your speech is free. 


lf youre silent when you don”t know, your silence is 
tied. lf speech isn“t attached to appearances, it's free. lf 
silence is attached to appearances, it's tied. 


Language ¡is essentially free. lt has nothing to do 
with attachment. And attachment has nothing to do with 
language. 


105. Reality has no high or low. lf you see high or 
low, it isn”t real. A raft?° isn”t real. But a passenger raft is. 


39 Raft. The Buddha likens his teachings to a raft that 
can be used to cross the River of Endless Rebirth. But once 
is served its purpose, the raft is useless. lfs no longer a raft. 


96 


103. Trong tâm có ba độc là quốc độ uế ác. Trong 
tâm không có ba độc là quốc độ thanh tịnh. Kinh nói rằng: 
“Nếu khiến quốc độ bắt tịnh uế ác dẫy đây, chư Phật Thế 
Tôn ở trong ấy mà xuất hiện thì không có lẽ phải.” Bất 
tịnh uế ác đó tức là vô minh và tam độc. Chư Phật Thế 
Tôn chỉ cho tâm giác ngộ thanh tịnh. 


104. Tât cả ngôn ngữ đều là Phật pháp. Nếu không 
có chỗ nói tức trọn ngày nói mà thảy là đạo. Nếu có chỗ 
nói tức trọn ngày làm thinh mà chăng phải đạo. Thế nên 
Như Lai nói chẳng nương nơi nín, nín chăng nương nơi 
nói, nói chăng lia nín. Ngộ được nói và 1m lặng thảy đều 
ở trong tam-muội. Nếu người biết thời mà nói thì nói cũng 
được giải thoát. 

Nếu người không biết thời mà nín thì nín cũng bị 
trói buộc. Cho nên nói mà lìa tướng thì nói cũng được giải 
thoát. Còn làm thỉnh mà chấp tướng thì làm thinh đó vẫn 
bị trói buộc. 

Phàm văn tự bản tánh giải thoát, văn tự không đến 
hệ phược, hệ phược không đến văn tự. 

105. Pháp không có cao thấp, nếu thấy cao thấp tức 
chăng phải pháp vậy. Phi pháp là chiếc bè*°. Pháp là người 
ngồi trên bè. 


39 Đức Phật dụ giáo pháp của Như Lai như chiếc bè 
giúp băng qua con sông luân hôi sanh tử. Một khi đã đạt được 
mục tiêu, chiếc bè thành vô dụng. 


97 


A person who rides such a raft can cross that which 
isnft real. Thats why it's real. According to the world 
there“s male and female, rich and poor. According to the 
Way there's no male or female, no rich or poor. When 
the goddess realized the Way, she didnt change her sex. 
When the stable boy awakened to the Truth, he didn”t 
change his status. Free of sex and status, they shared the 
same basic appearance. The goddess searched twelve 
years for her womanhood without success. To search 
twelve years for ones manhood would likewise be 
fruitless. The twelve years refer to the twelve entrances“°. 


106. Without the mind there“s no buddha. Without 
the buddha there”s no mind. Likewise, without water 
there”s no ice, and without ice there”s no water. Whoever 
talks about leaving the mind doesnt get very far. Don't 
become attached to appearances of the mind. 


The sutras say, “When you see no appearance, you 
see the buddha.” This is what“s meant by being free from 
appearances of the mind. 


107. Without the mind theres no buddha means 
that the buddha comes from the mind. The mind gives 
birth to the buddha. But although the buddha comes 
from the mind, the mind doesnt come from the buddha, 
just as fish come from water, but water doesnt come 
from fish. 


40 Twelve entrances. The six organs and the six senses. 


96 


Người nương chiếc bè qua được chỗ phi pháp, đó 
là pháp. Dùng lời nói theo thế tục có nam nữ, có quí tiện. 
Dùng lời nói theo đạo thì không có nam nữ, quí tiện. Thế 
nên thiên nữ ngộ đạo không đổi hình nữ. Xa-nặc khi hiểu 
được lẽ chân đâu đổi dòng họ ti tiện. Đây không phải nam 
nữ, quí tiện đều do một tướng sao? Thiên nữ trong mười 
hai năm tìm tướng nữ không thê được, liền biết trong 
mười hai năm tìm tướng nam cũng không thể được. Mười 
hai năm đó tức là mười hai nhập”. 

106. Lìa tâm không Phật. Lìa Phật không tâm. Cũng 
như lìa nước thì không băng, lìa băng thì không nước. Nói 
lia tâm ấy chăng phải xa lìa nơi tâm, mà chỉ khiến đừng 
mắc kẹt vào tướng của tâm. 

Kinh nói: “Không thấy tướng gọi là thấy Phật,” tức 
là lìa tướng của tâm. 

107. Lìa Phật không tâm ấy là nói Phật nơi tâm lưu 
xuất. Tâm hay sanh Phật, tuy Phật từ tâm sanh, mà Phật 
chưa từng sanh tâm. Cũng như cá sanh ở nước, nhưng 
nước không thê sanh nơi cá. 


40 Mười hai nhập là sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) 
cộng với sáu trân (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 


99 


Whoever wants to see a fish sees the water before 
he sees the fish. And whoever wants to see a buddha sees 
the mind before he sees the buddha. Once yoưve seen 
the fish, you forget about the water. And once you ve 
seen the buddha, you forget about the mind. lf you don't 
forget about the mind, the mind will confuse you, just as 
the water will confuse you if you don't forget about it. 


108. Mortality and buddhahood are like water 
and ice. To be afflicted by the three poisons is mortality. 
To be purified by the three releases“! is buddhahood. 
That which freezes into ice in winter melts into water in 
summer. Eliminate ice and theres no more water. Get rid 
of mortality and there's no more buddhahood. Clearly, 
the nature of ice is the nature of water. And the nature of 
water is the nature of ice. And the nature of mortality is 
the nature of buddhahood. 


Mortality and buddhahood share the same nature, 
just as wutou and futzu? share the same root but not 
the same season. lts only because of the delusion 
of differences that we have the words mortality and 
buddhahood. 


4I Three releases. Release from delusion, anger, and 
greed lies through the three doors to deliverance: no-self, no- 
form, and no-desire. 

42 Wufou and fufzu. An anesthetic ¡is extracted from 
futzu, the secondary roots that grow from the base root of 
wutou (Aconifum or monkshood). The secondary roots dont 
develop until the plant's second year. 


100 


Cho nên muốn xem cá, chưa thấy cá mà trước đã 
thấy nước. Cũng vậy, muốn xem Phật, chưa thấy Phật mà 
trước đã thấy tâm. Tức biết đã thấy được cá thì phải quên 
nước, đã thấy được Phật thì phải quên tâm. Nếu không 
quên tâm thì sẽ bị tâm làm mê lầm. Nếu không quên nước 
thì sẽ bị nước làm mê lầm. 

108. Chúng sanh với Bồ-đề cũng như nước với 
băng. Bị ba độc thiêu đốt gọi là chúng sanh. Vì ba môn 
giải thoát thanh tịnh nên gọi là Bồ-đề. Mùa đông lạnh 
nên nước đông cứng gọi là băng. Mùa hạ tan chảy gọi là 
nước. Nếu bỏ băng tức là không riêng có nước. Nếu bỏ 
chúng sanh thì không riêng có Bồ-đề. Rõ biết tánh băng 
tức là tánh nước; tánh nước tức là tánh băng. Cũng vậy, 
tánh chúng sanh tức là tánh Bồ-đè. 


Chúng sanh cùng với Bồ-đề đồng một tánh. Cũng 
như hai vị thuốc ô đầu và phụ tử? cùng chung một gốc, 
chỉ thời tiết chắng đồng. Vì mê ngộ mà cảnh có khác, có 
hai tên chúng sanh và Bồ-đè. 


41 Ba giải thoát là giải thoát khỏi tham-sân-si qua ba cửa 
giải thoát là vô ngã, vô tướng và vô nguyện. 
42 Phụ tử là rễ chính của cây, ô đầu là rễ phụ từ đó trích 


ra được một chất có tính gây mê. Ô đầu chỉ phát triển vào 
năm thứ hai của cây. 


101 


When a snake becomes a dragon, it doesn”t change 
its scales. And when a mortal becomes a sage, he doesn't 
change his face. He knows his mind through internal 
wisdom and takes care of his body through external 
discipline. 


109. Mortals liberate buddhas and buddhas liberate 
mortals. This is what“s meant by impartiality. Mortals 
liberate buddhas because affliction creates awareness. 
And buddhas liberate mortals because awareness 
negates affliction. There canft help but be affliction. 
And there cant help but be awareness. lf it weren't for 
affliction, there would be nothing to create awareness. 
And ïf it weren't for awareness, there would be nothing 
to negate affliction. When youre deluded, buddhas 
liberate mortals. When you re aware, mortals liberate 
buddhas. Buddhas dont become buddhas on their own. 
They're liberated by mortals. Buddhas regard delusion as 
their father and greed as their mother. 


Delusion and greed are different names for 
mortality. Delusion and mortality are like the left hand 
and the right hand. There“s no other difference. 


110. When you re deluded, you re on this shore. 
When you re aware, you re on the other shore. But 
once you know your mind is empty and you see no 
appearances, you re beyond delusion and awareness. 


102 


Rắn hóa thành rồng không đổi vảy. Phàm biến 
thành thánh chẳng đổi mặt. Chỉ biết tâm là trí chiếu soi 
bên trong và thân trong sạch là giới bên ngoài. 


109. Chúng sanh độ Phật và Phật độ chúng sanh, gọi 
là bình đẳng. Chúng sanh độ Phật là phiền não sanh ngộ 
giải. Phật độ chúng sanh là ngộ giải diệt phiền não. Chẳng 
phải không phiền não, chắng phải không ngộ giải. 

Thế nên biết chẳng phải phiền não thì không do đâu 
sanh ngộ giải, chăng phải ngộ giải thì không do đâu diệt 
phiền não. Khi mê thì Phật độ chúng sanh. Khi ngộ thì 
chúng sanh độ Phật. Vì cớ sao? Phật tự chăng thành Phật, 
đều do chúng sanh độ. Chư Phật lấy vô minh làm cha và 
tham ái làm mẹ. 


Vô minh và tham ái đều là tên khác của chúng sanh. 
Chúng sanh cùng vô minh cũng như tay trái với tay mặt, 
lại không có riêng khác. 

110. Khi mê là ở bờ này. Khi ngộ là ở bờ kia. Nếu 
biết tâm không, chắng thấy tướng thì lìa mê ngộ. 


103 


And once you're beyond delusion and awareness, 
the other shore doesnft exist. The tathagata isn”t on this 
shore or the other shore. And he isn't in midstream. 
Arhats are in midstream and mortals are on this shore. 
On the other shore ¡is buddhahood. 


111. Buddhas have three bodies: a transformation 
body, a reward body, and a real body. The transformation 
body ¡is also called the ¡incarnaton body. The 
transformation body appears when mortals do good 
deeds, the reward body when they cultivate wisdom, and 
the real body when they become aware of the sublime. 
The transformation body is the one you see flying in all 
directions rescuing others wherever it can. The reward 
body puts an end to doubts. The Great Enlightenment 
occurred in the Himalayas suddenly becomes true. The 
real body doesn't do or say anything. lt remains perfectly 
still. 


But actually, there's not even one buddha-body, 
much less three. This talk of three bodies ¡is simply 
based on human understanding, which can be shallow, 
moderate, or deep. 


112. People of shallow understanding imagine 
theyre piling up blessings and mistake the transformation 
body for the buddha. 


43 Three bodies. The nirmanakaya (Shakyamuni), the 
sambhogakaya (Amitabha), and the dharmakaya (Vairocana). 


104 


Đã lìa mê ngộ, tức không bờ này bờ kia. Như Lai 
không ở bờ này, cũng chẳng ở bờ kia, chắng ở ngay giữa 
dòng. Ở giữa dòng là chỉ cho người tiêu thừa. Bờ bên nầy 
chỉ cho phàm phu. Bờ bên kia chỉ cho Bồ-tát. 

111. Phật có ba thân”: hóa thân, báo thân và Pháp 
thân. Nếu chúng sanh khi thường làm việc thiện là hóa 
thân Phật hiện. Chúng sanh tu trí tuệ là báo thân Phật 
hiện. Chúng sanh giác được pháp vô vi là Pháp thân Phật 
hiện. Bay đi mười phương tùy nghi mà cứu giúp chúng 
sanh là hóa thân Phật. Đoạn dứt mê hoặc, ở núi Tuyết 
thành đạo là báo thân Phật. Không nói không rằng, lặng lẽ 
thường trụ là Pháp thân Phật. 


Nếu luận đến chỗ chí lý một Phật còn không thê 
được hà huống là ba. Đây nói ba thân căn cứ người trí có 
thượng, trung và hạ. 

112. Người hạ trí do vọng dây lên tạo phước lực, nên 
vọng thấy hóa thân Phật. 


43 Ba thân: Hóa thân là Phật Thích-ca Mâu-ni, Báo thân 
là Phật A-di-đà và Pháp thân là Phật Tỳ-lô-giá-na. 


105 


People of moderate understanding imagine theyre 
putting an end to suffering and mistake the reward body 
for the buddha. And people of deep understanding 
imagine they "re experiencing buddhahood and mistake 
the real body for the buddha. But people of the deepest 
understanding look within, distracted by nothing. Since a 
clear mind is the buddha, they attain the understanding 
of a buddha without using the mind. The three bodies, 
like all other things, are unattainable and indescribable. 
The unimpeded mind reaches the Way. 


The sutras say, “Buddhas don't preach the Dharma. 
They donrt liberate mortals. And they dont experience 
buddhahood.” This is what I mean. 


113. Individuals create karma; karma doesnft 
create individuals. They create karma in this life and 
receive their reward in the next. They never escape. Only 
someone who”s perfect creates no karma in this life and 
receives no reward. The sutras say, “Who creates no 
karma obtains the Dharma.” This isn“t an empty saying. 


You can create karma, but you can't create a person. 
When you create karma, yoư're reborn along with your 
karma. When you don't create karma, you vanish along 
with your karma. Hence, with karma dependent on the 
individual and the individual dependent on karma. 


106 


Người trung trí vọng đoạn phiền não, nên vọng thấy 
báo thân Phật. 


Người thượng trí vọng chứng Bồ-đề, nên vọng thấy 
Pháp thân Phật. 


Người thượng thượng trí bên trong chiếu sáng tròn 
lặng lẽ. Sáng tâm tức là Phật, chăng đôi tâm mà được Phật 
trí. 


Biết ba thân cùng với muôn pháp đều không thể 
chấp, không thể nói, tức là tâm giải thoát, thành tựu đại 
đạo. 


Kinh nói: “Phật chăng nói Pháp, chăng độ chúng 
sanh, chắng chứng Bồ-đề” là ý này vậy. 


113. Chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp chăng tạo chúng 
sanh. Đời nay tạo nghiệp thì đời sau thọ báo, không khi 
nào thoát khỏi. Chỉ bậc chí nhân ngay nơi thân này không 
tạo các nghiệp, nên không có thọ báo. Kinh nói: “Các 
nghiệp chăng tạo, tự nhiên được đạo.” 

Đâu phải là lời nói rỗng ư? Người hay tạo nghiệp, 
người không hay tạo người. Người nếu tạo nghiệp, nghiệp 
cùng người đồng sanh. Người nếu chăng tạo nghiệp, 
nghiệp cùng người đồng diệt. Thế nên biết nghiệp do 
người tạo, người do nghiệp sanh. 


107 


lf an individual doesnt create karma, karma has no 
hold on him. In the same manner, “A person can enlarge 
the Way. The Way cant enlarge a person4.” 


114. Mortals keep creating karma and mistakenly 
insist that there“s no retribution. But can they deny 
suffering? Can they deny that what the present state of 
mind sows the next state of mind reaps? How can they 
escape? But if the present state of mind sows nothing, 
the next state of mind reaps nothing. Don”t misconceive 
karma. 


115. The sutras say, “Despite believing in buddhas, 
people who imagine that buddhas practice austerities 
aren”t Buddhists. The same holds for those who imagine 
that buddhas are subject to rewards of wealth or poverty. 
They re icchantikas. Theyre incapable of belief.” 


116. Someone who understands the teaching of 
Sages is a sage. Someone who understands the teaching 
of mortals is a mortal. A mortal who can give up the 
teaching of mortals and follow the teaching of sages 
becomes a sage. But the fools of this world prefer to look 
for sages far away. They don't believe that the wisdom of 
their own mind is the sage. 


44 A person can enlarge the Way. The Way can † enlarge 
a person. A statement by Confucius. (Analec(s, Chapter 15). 


108 


Người nếu chăng tạo nghiệp tức nghiệp không do 
người sanh. Cũng như “người hay hoăng đạo mà đạo 
không hay hoằng người'*.? 


114. Ngày nay phàm phu thường tạo nghiệp, rồi dối 
nói là không có quả báo. Đâu chẳng khổ thay? Nếu bàn 
tới chỗ chí lý thì tâm trước tạo nghiệp tâm sau thọ báo, 
không khi nào thoát khỏi. Nếu tâm trước không tạo, tâm 
sau không thọ báo. Vậy chớ lầm nghiệp báo. 


115. Kinh nói: “Tuy tin có Phật mà nói Phật khổ 
hạnh, đó là tà kiến. Tuy tin có Phật mà nói Phật bị quả báo 
nạn kim cương mã mạch (ăn lúa của ngựa, thương vàng 
đâm chân), đó là lòng tin chẳng đủ, gọi là nhất-xiên-đề.” 


116. Hiểu thánh pháp gọi là thánh nhân, hiểu phàm 
pháp gọi là phảm phu. Chỉ hay bỏ pháp phàm đến pháp 
thánh tức là phàm phu thành thánh nhân vậy. Người ngu ở 
thế gian chỉ muốn đi xa để cầu thánh nhân, không tin tâm 
tuệ giải là thánh nhân. 


44 Câu này trích từ Luận Ngữ (chương 15) của Khổng 
Tử. 


109 


The sutras say, “Among men of no understanding, 
don't preach this sutra.” And the sutras say, “Mind is the 
teaching.” But people of no understanding don't believe 
in their own mind or that by understanding this teaching 
they can become a sage. They prefer to look for distant 
knowledge and long for things in space, buddha-images, 
light, incense, and colors. They fall prey to falsehood and 
lose their minds to insanity. 


117. The sutras say, “When you see that all 
appearances are not appearances, you see the tathagata.” 
The myriad doors to the truth all come from the mind. 
When appearances of the mind are as transparent as 
space, they're gone. 


118. Our endless sufferings are the roots of illness. 
When mortals are alive, they worry about death. When 
they're full, they worry about hunger. Theirs is the Great 
Uncertainty. But sages don't consider the past. And they 
dont worry about the future. Nor do they cling to the 
present. And from moment to moment they follow the 
Way. lf you haven“t awakened to this great truth, youd 
better look for a teacher on earth or in the heavens. 
Dont compound your own deficiency. 


* 


110 


Kinh nói: “Đối với người không có trí, chớ nói kinh 
này.” Kinh này chỉ cho tâm hay pháp vậy. Người vô trí 
không tin được tâm này, không hiểu được pháp này thành 
bậc thánh nhân, chỉ muốn đi xa cầu học cái bên ngoải, ưa 
thích hình tướng Phật ở trong hư không, hào quang sáng, 
mùi hương, hình sắc. Những việc ấy cho đó là đi tìm Phật, 
họ đều rơi vào tà kiến, mất tâm, sanh ra cuông loạn. 


117. Kinh nói: “Nếu thấy các tướng không phải 
tướng, tức thấy Như Lai.” Tám vạn bốn ngàn pháp môn 
trọn do một tâm khởi. Nếu tâm tướng được thanh tịnh như 
hư không tức xa lìa được thân tâm. 


118. Cái gốc bệnh tám muôn bốn ngàn phiền não ở 
trong thân tâm. Phàm phu đang sống lo chết, đang no lo 
đói, gọi là đại ngu. Sở dĩ bậc chí nhân không mưu toan 
việc trước, không lo âu việc sau, không đắm luyến việc 
hiện tại, niệm niệm trở về đạo. Nếu chưa ngộ được lý này 
nên sớm tìm thầy ở thế gian hay cõi trời, không nên bỏ 
qua. 


1II 


BREAKTHROUGH SERMON 


119. lƒ someone ¡is determined to reach 
enlightenment, whot is the most essential method he can 
practice? 


120. The most essential method, which includes all 
other methods, ¡is beholding the mind. 


121. But how can one method include dll others? 


122. The mind is the root from which all things 
8row. lf you can understand the mind, everything else is 
included. It“s like the root of a tree. All a tree”s fruit and 
flowers, branches and leaves depend on its root. lf you 
nourish its root, a tree multiplies. lfyou cut its root, it dies. 
Those who understand the mind reach enlightenment 
with minimal effort. Those who dont understand the 
mind practice in vain. Everything good and bad comes 
from your own mind. To find something beyond the mind 
is impossible. 

123. But how can beholding the mind be called 
understanding? 


124. When a great bodhisattva delves deeply into 
perfect wisdom, he realizes that the four elements and 
five shades are devoid of a personal self?°. 


45 This is a paraphrase of the opening line of the Hearf 
Sufra. 


112 


PHÁ TƯỚNG LUẬN 


119. HÔI: Nếu có người chí cầu Phật đạo thì phải tu 
theo pháp gì thật là tỉnh yếu? 

120. ĐÁP: Chỉ quán tâm. Đó là một pháp tổng nhiếp 
hết các pháp nên rất là tỉnh yếu. 

121. HỎI: Sao nói một pháp hay nhiếp hết các pháp? 

122. ĐÁP: Tâm là cội gốc của muôn pháp. Tất cả 
các pháp chỉ do tâm mả sanh. Nếu hay liễu được tâm thì 
muôn pháp đều đây đủ, ví như cây to có những cảnh lá và 
hoa quả đều y nơi gốc sanh ra. Khi săn sóc ở gốc thì cây 
sinh sôi nảy nở. Khi chặt cây đào gốc ắt cây phải chết. 

Nếu liễu được tâm tu hành thì ít tốn công lực mà 
dễ thành. Còn không liễu được tâm tu hành thì phí công 
nhiều mà vô ích. Nên biết tất cả thiện ác đều do tâm mình. 
Ngoài tâm riêng cầu gì khác trọn không có lẽ ấy. 

123. HỎI: Thể nào quản tâm gọi là liễu? 

124. ĐÁP: Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành thâm pháp bát- 
nhã ba-la-mật-đa, rõ tứ đại ngũ uấn vốn không, vô ngã*. 


45 Câu mở đầu Bát-nhã Tâm kinh. 


113 


And he realizes that the activity of his mind has 
two aspects: pure and impure. By their very nature, these 
two mental states are always present. They alternate as 
cause or effect depending on conditions, the pure mind 
delighting in good deeds, the impure mind thinking of evil. 
Those who arent affected by impurity are sages. They 
transcend suffering and experience the bliss of nirvana. 
AIl others, trapped by the impure mind and entangled 
by their own karma, are mortals. They drift through 
the three realms and suffer countless afflictions, and all 
because their impure mind obscures their real self. 


125. The Sutra of Ten Stages“° says, “In the body 
of mortals is the indestructible buddha-nature. Like the 
sun, its light fills endless space. But once veiled by the 
dark clouds of the five shades, it“s like a light inside a 
jar, hidden from view.” And the Nirvana Sutra says, “All 
mortals have the buddha-nature. But its covered by 
darkness from which they can't escape. Our buddha- 
nature is awareness: to be aware and to make others 
aware. To realize awareness is liberation.” Everything 
good has awareness for its root. And from this root of 
awareness grow the tree of all virtues and the fruit of 
nirvana. Beholding the mind like this is understanding. 


46 The Sufa of Ten Síages, which details the stages 
through which a bodhisafttva passes on his way to buddhahood, 
is a version of a chapter by the same title in the Avafamsaka 
Sufra. 


114 


Rồi liễu kiến, tự tâm khởi dụng có hai thứ sai biệt, 
một là tịnh tâm, hai là nhiễm tâm. Hai tâm pháp này tự 
nhiên xưa nay đều có, tuy giả duyên hợp mà hỗ tương đối 
đãi. Tâm tịnh hăng ưa nhân lành, còn nhiễm thì thường 
suy nghĩ nghiệp ác. Nếu không thọ nhiễm thì gọi là thánh, 
xa lìa các khổ đau, chứng được cái vui Niết-bàn. Còn theo 
tâm nhiễm mà tạo nghiệp ắt chịu trói buộc, gọi là phàm. 
Họ chìm đắm trong tam giới, chịu các thứ khô. Vì cớ sao? 
Vì do tâm nhiễm kia che lắp thể chân như. 


125. Kinh Thập ĐỊa““ nói: “Trong thân chúng sanh 
có Phật tánh kim cương ví như vằng nhật ánh sáng tròn 
đây, rộng lớn không bờ mé. Nhưng chỉ vì những lớp mây 
ngũ ấm che đậy, ví như trong bình để ngọn đèn sáng mà 
không thê phát sáng được.” Kinh Niết-bàn lại nói: “Tất 
cả chúng sanh đều có tánh Phật, vì vô minh che đậy nên 
không được giải thoát. Phật tánh này tức là tánh giác: tự 
giác và giác tha, tri giác sáng suốt gọi là giải thoát.” Nên 
biết tất cả thiện đều lấy giác làm gốc. Nhân gốc giác này 
liền hay hiển hiện tất cả cây công đức và quả Niết-bản 
thành tựu. Quán tâm như vậy gọi là liễu. 


46 Kinh Thập Địa mô tả những quả vị Bồ-tát phải trải 
nghiệm trên đường thành Phật, và cũng là nội dung một 
chương cùng tên trong kinh Hoa Nghiêm. 


115 


126. You say that our true buddho-nature and dll 
virtues have awareness ƒor their root, what is the root oƒ 
ignorance? 


127. The ignorant mind, with its infinite afflictions, 
passions, and evils, is rooted in the three poisons: greed, 
anger, and delusion. These three poisoned states of mind 
themselves include countless evils, like trees that have a 
single trunk but countless branches and leaves. Yet each 
poison produces so many more millions of evils that the 
example of a tree is hardly a fitting comparison. 


128. The three poisons are present in our six sense 
organs“7as six kinds of consciousnessZ, or thieves. Theyre 
called thieves because they pass in and out of the gates 
of the senses, covet limitless possessions, engage in evil, 
and mask their true identity. 


And because mortals are misled in body and mind 
by these poisons or thieves, they become lost in life and 
death. 


47 Six sense organs. The eyes, ears, nose, tongue, skin, 
and mind. 
48 Six kinds of consciousness. The varieties of 


consciousness associated with sight, hearing, smell, taste, 
touch, and thought. The Lankavafara breaks thought into 
comprehension, discrimination and (tathagata) memory for a 
total of eight forms of consciousness. 


116 


126. HỎI: Trên nói chân như Phật tánh và tất cả 
công đức nhân nơi giác làm gốc. Chưa biết tâm vô mình 
lấy gì làm gốc? 


127. ĐÁP: Tâm vô minh có tám muôn bốn ngàn 
phiền não, ái dục và hăng hà sa số điều ác, đều lẫy tam 
độc tham-sân-s¡ làm gốc. Tâm ba độc này tự đầy đủ tất cả 
điều ác. Từ một gốc ba độc này sanh ra trăm ngàn muôn 
ức nghiệp ác. 

128. Từ trong bản thể của tâm ba độc ứng hiện ra 
vào nơi sáu căn”, cũng gọi là lục tặc, tức là sáu thức”3. Do 
sáu thức này ra vào nơi sáu căn, rồi tham trước vạn cảnh 
tạo thành nghiệp ác chướng ngăn thể chân như nên gọi là 
lục tặc. 


Chúng sanh do ba độc và sáu giặc làm loạn thân 
tâm, rồi chìm đắm trong sanh tử. 


47 Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn (bộ não). 
48 Sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và tâm ý thức. 
Kinh Lăng-già chia tâm ý thức ra ý thức phân biệt, thức chấp 
ngã, và Như lai tạng, tổng cộng tám thức. 


117 


They wander through the six states of existence””, 
and suffer countless afflictions. These afflictions are like 
rivers that surge for a thousand miles because of the 
constant flow of small springs. But if someone cuts off 
their source, rivers dry up. And if someone who seeks 
liberation can turn the three poisons into the three sets 
of precepts and the six thieves into the six paramitas, he 
rids himself of affliction once and for all. 


129. But the three realms and six states oƒ existence 
are infinitely vast. How can we escape their endless 
qƒflictions ¡ƒ all we do is behold the mind? 


130. The karma of the three realms comes from the 
mind alone. lf your mind isn”t within the three realms, it's 
beyond them. The three realms correspond to the three 
poisons: greed corresponds to the realm of desire, anger 
to the realm of form, and delusion to the formless realm. 
And because karma created by the poisons can be gentle 
or heavy, these three realms are further divided into six 
places known as the six states of existence. 


131. And how does the karma oƒ these six diƒfƒfer? 


49 Six states ofexistence. The basic varieties of existence 
through which beings move, whether thought after thought or 
life after life, until they attain enlightenment and escape from 
the wheel of suffering. Suffering on this wheel is relative. Gods 
in heaven lead mostly blissful lives, while the sufferers in hell 
go from pain to pain. Demons and men experience more 
suffering than gods but less than hungry ghosfs and beasts. 


118 


Luân hỗi trong lục thú (sáu néo)*°, chịu các thứ khô 
não. Khổ não ví như sông rạch, nhơn nơi nguồn suối nhỏ 
chảy mãi không dứt. Nếu có người chặn bít nguồn suối 
kia, các dòng đều theo đó mà đứt. Người cầu giải thoát 
có thê chuyền ba độc thành ba nhóm tịnh giới và chuyên 
sáu giặc thành sáu ba-la-mật, tự nhiên hằng lìa xa tất cả 
biển khô. 

129. HỎI: Lục thú, tam giới rộng lớn vô biên, nếu 
quán tâm thì do đâu mà thoát được cái khổ vô cùng? 


130. ĐÁP: Nghiệp báo trong tam giới chỉ do một 
tâm sanh. Nếu tâm không thì tuy ở trong tam giới mà ra 
khỏi tam giới, tam giới là tam độc. Tham là dục giới. Sân 
là sắc giới. Si là vô sắc giới. Do tam độc này tạo nghiệp 
nhẹ hoặc nặng nên phải chịu quả báo chăng đồng. Tam 
giới này phân ra làm sáu chỗ, nên gọi là lục thú (sáu nẻo). 


131. HỎI: Thể nào là nhẹ nặng phân làm sảu nẻo? 


49 Lục thú là sự hiện hữu đa dạng mà chúng sanh phải 
trải qua, niệm này qua niệm sau hoặc đời này qua đời sau, 
cho đến khi giác ngộ và giải thoát khỏi luân hồi khổ não. Chư 
thiên ở cõi trời có đời sống sung sướng nhất, trong khi ở địa 
ngục chúng sanh chịu cực hình đau đớn. Cõi a-tu-la và người 
chịu đau khổ nhiều hơn chư thiên nhưng ít hơn loài nga quỷ 
và súc sanh. 


119 


132. Mortals who dont understand true practice”09 
and blindly perform good deeds are born into the three 
higher states of existence within the three realms. 


And what are these three higher states? Those who 
blindly perform the ten good deeds°”! and foolishly seek 
happiness are born as gods in the realm of desire. 


Those who blindly observe the five precepts”? and 
foolishly indulge in love and hate are born as men in 
the realm of anger. And those who blindly cling to the 
phenomenal world, believe in false doctrines, and pray 
for blessings are born as demons in the realm of delusion. 
These are the three higher states of existence. 


133. And what are the three lower states? Theyre 
where those who persist in poisoned thoughts and evil 
deeds are born. Those whose karma from greed is greatest 
become hungry ghosts. Those whose karma from anger 
is greatest become sufferers in hell. And those whose 
karma from delusion is greatest become beasts. These 
three lower states together with the previous three 
higher states form the six states of existence. 


50 True pracfice. Practce that leads directly to 
enlightenment, as opposed to practice that leads to another 
stage of practice. Here true practice refers to beholding the 
mind. 

51 Ten good deeds. These include the avoidance of the 
ten evil deeds, namely, murder, theft, adultery, falsehood, 
slander, profanity, gossip, avarice, anger, and advocating 
false views. 

52 Five precepts. These are for lay Buddhists. They are 
injunctions against murder, theft, adultery, falsehood, and 
intoxication. 


120 


132. ĐÁP: Chúng sanh chăng rõ chánh nhân”?, tâm 
mê tu thiện nên chưa ra khỏi ba cõi mà sanh vào ba nẻo 
nhẹ. Thế nào là ba nẻo nhẹ? 


- tâm mê tu thập thiện'!, mong cầu vui thích thì chưa 
ra khỏi tham giới nên sanh vào nẻo trời dục giới; 

- tâm mê giữ năm giới”, vọng khởi thương/phét 
chưa ra khỏi sân giới thì sanh vào nẻo người; 

- s¡ mê chấp các pháp hữu vi, tin tà cầu phước nên 
chưa ra khỏi sĩ giới thì sanh vào nẻo a-tu-la. 

Đó là ba loại chúng sanh, gọi là trong thế giới nhẹ. 

133. Thế nào là ba nẻo nặng? 

Chỗ gọi là buông lung theo tâm ba độc, chỉ tạo 
nghiệp ác thì rơi vào ba nẻo nặng. 

Nếu nghiệp tham nặng thì rơi vào nẻo ngạ quý. 

Nếu nghiệp sân nặng thì rơi vào nẻo địa ngục. 

Nếu nghiệp si nặng thì rơi vào nẻo súc sanh. 

Như thể ba lớp nặng chung với ba lớp nhẹ trước liền 
thành ra sáu nẻo (/c ¿z) luân hồi. 


50 Chánh nhân là nhân tu dẫn trực tiếp đến giác ngộ, 
ngược với pháp tu khác theo thứ bậc. Ở đây chánh nhân là 
quán tâm mình. 

51 Thập thiện là tránh làm mười điều ác: sát, trộm, tà 
hạnh, nói dối, nói thô ác, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, tham dục, 
sân, tà kiến. Năm giới dành cho Phật tử tại gia là không: sát, 
trộm, tà hạnh, nói dối và uống rượu và các chất say. 

52 Năm giới dành cho Phật tử tại gia là không: sát, trộm, 
tà hạnh, nói dối và uống rượu và các chất say. 


121 


From this you should realize that all karma, painful 
or otherwise, comes from your own mind. lf you can just 
concentrate your mind and transcend its falsehood and 
evil, the suffering of the three realms and six states of 
existence will automatically disappear. And once free 
from suffering, you re truly free. 


134. But the Buddha sơid, “Only qƒter undergoing 
innumerable hardships ƒor three asankhya kalpas” did I 
gchieve enlightenment.” Why do you now say that simply 
beholding the mind and overcoming the three poisons is 
liberation? 


135. The words of the Buddha are true. But the 
three asankhya kalpas refer to the three poisoned states 
of mind. What we call asankhya in Sanskrit you call 
countless. Within these three poisoned states of mind 
are countless evil thoughts. And every thought lasts a 
kalpa. Such an infinity is what the Buddha meant by the 
three asankhya kalpas. 


136. Once your real self becomes obscured by the 
three poisons, how can you be called liberated until you 
overcome their countless evil thoughts? 


53 Three asankhya kalpas. A universe is marked by 
three phases: creation, duration, and destruction. Each lasts 
countless (asankhya) kalpas. A fourth phase of emptiness 
between universes isn't included here because it contains no 
hardships. 


122 


Nên biết tất cả nghiệp khổ đều do tâm mình sanh. 
Chỉ hay nhiếp được tâm thì lìa được các tả ác, cái khổ luân 
hồi trong tam giới, lục thú tự nhiên tiêu diệt, liền được 
giải thoát. 

134. HỎI: Như Phật đã nói: “Tu ở trong ba A-tăng- 
kỳ kiếp”, vô lượng siêng năng khổ hạnh mới thành Phật 
đạo. ” Tại sao ngày nay nói chỉ quán tâm thì chế ngự ba 
độc là giải thoát? 

135. ĐÁP: Phật đã nói ra thì không có hư dối. Ba 
A-tăng-kỳ kiếp tức là tâm ba độc vậy. Tâm ba độc ấy có 
hăng hà sa số niệm ác, và ở trong mỗi niệm ác đều là một 
kiếp. Như thế hăng hà sa số không tính kế nên nói tam đại 
A-tăng-kỳ. 

136. Tánh chân như bị tam độc che đậy, nếu không 
vượt qua ba đại hằng sa ác độc này làm sao gọi là giải 
thoát? 


53 Vũ trụ vận hành theo ba chu kỳ là sinh, trụ và diệt. Mỗi 
chu kỳ là một kiếp. 


123 


People who can transform the three poisons of 
greed, anger, and delusion into the three releases are 
said to pass through the three asankhya kalpas. But 
people of this final age are the densest of fools. They 
dont understand what the Tathagata really meant by 
the three asankhya kalpas. They say enlightenment is 
only achieved after endless kalpas and thereby mislead 
disciples to retreat on the path to buddhahood. 


137. But the great bodhisattvas have gchieved 
enlightenment only by observing the three sets oƒ 
precepts”° and practicing the six paramitas. Now you 
tell disciples merely to behold the mind. How can anyone 
reach enlightenment without cultivating the rules oƒ 
discipline? 


138. The three sets of precepts are for overcoming 
the three poisoned states of mind. When you overcome 
these poisons, you create three sets of limitless virtue. A 
set gathers things together in this case, countless good 
thoughts throughout your mind. And the six paramitas 
are for purifying the six senses. 


54 Three setfs of precepts: There are five for ordinary lay 
Buddhists, eight for the more devout members of the laity, and 
ten for novice monks and nuns. The first five are injuncrions 
against murder, theft, adultery, falsehood, and intoxication. 
To these five are added injunctions against bodily adornment 
(garlands, jewelry, and perfume), bodily comfort (soft beds), 
and overeating (eating after the noon meal). 


124 


Nay nếu chuyền tham-sân-s¡ ba độc làm ba thứ giải 
thoát, gọi là được qua ba A-tăng-kỳ kiếp. Chúng sanh đời 
mạt pháp ngu si, độn căn, không hiểu lời nói bí mật của 
Như Lai về ba đại A-tăng-kỳ, bèn nói thành Phật phải qua 
vô số kiếp nhiều như vi trần. Đây đâu khỏi làm nghỉ lầm 
những người tu hành khiến họ thoái Bồ-đề đạo. 

137. HỎI: Bồ-tát Ma-ha-tát do trì tam tụ tịnh giới", 
hành lục pháp ba-la-mật mới thành Phát đạo. Nay bảo 
người học chỉ cân quán tâm, không tu giới hạnh thì làm 
sao thành Phát? 


138. ĐÁP: Tam tụ tịnh giới là ngăn tâm ba độc thành 
ra vô lượng nhóm thiện. Vô lượng pháp thiện hội họp nơi 
tâm nên gọi là tam tụ tịnh giới. Lục Ba-la-mật ây tức là 
tịnh sáu căn. 


54 Ba tụ tịnh giới gồm: 
1- Năm giới cho cư sĩ tại gia (xem ghi chú số 20), 
2- Tám giới cho cư sĩ nhiệt tâm tu (năm giới trên cộng thêm 
ba giới, 
- _. không trang sức và xức dầu thơm, 
- _ không nằm giường cao, 
- _ không ăn phi thời - sau bữa trưa), 
3- Mười giới cho Sa-di và Sa-di-ni. 


125 


What we call paramitas you call means to the 
other shore”. By purifying your six senses of the dust 
of sensation, the paramitas ferry you across the River of 
Affliction to the Shore of Enlightenmerntt. 


139. According to the sutros, the three sets oƒ 
precepts are, “l vow to put an end to dIll evils. l wow to 
cultivate dll virtues. And I vow to liberate all beings.” But 
now you say they re only ƒor controlling the three poisoned 
states oƒ mind. Isnft this contrary to the megning oƒ the 
Scriptures? 


140. The sutras of the Buddha are true. But long ago, 
when that great bodhisattva was cultivating the seed of 
enlightenment, it was to counter the three poisons that 
he made his three vows. Practicing moral prohibitions to 
counter the poison of greed, he vowed to put an end to 
all evils. Practicing meditation to counter the poison of 
anger, he vowed to cultivate all virtues. And practicing 
wisdom to counter the poison of delusion, he vowed to 
liberate all beings. 


55 Paramitas...means to the other shore. The six 
paramitas begin with charity and proceed through morality 
and pafience, devotion and meditation to wisdom. Likening 
the paramitas to a boat that ferries people to the other shore, 
Buddhists see charity as the emptiness without which a boat 
cantt float, morality as the keel, patience the hull, devotion the 
mast, meditation the sail, and wisdom the tiller. 


126 


Người Ấn Độ gọi là ba-la-mật°Š tức bờ bên kia. 
Người Trung Hoa gọi là đến bờ bên kia. Do sáu căn thanh 
tịnh không nhiễm theo sáu trần, tức là qua được con sông 
phiền não, đến bờ Bồ-đè. 

139. HỎI: Như kinh nói, ba tụ tịnh giới là: 'Thê đoạn 
tất cả ác, thê t tất cả thiện, thê độ tất cả chúng sanh. ` 
Nay nói chỉ cần chế phục tâm ba độc, đâu không phải văn 
nghĩa có chỗ trái nhau? 

140. ĐÁP: Phật nói là lời chân thực. Bồ-tát Ma-ha- 
tát nơi quá khứ trong lúc tu nhân vì đối trị ba độc phát ba 
thệ nguyện là: 

- Đoạn tất cả ác nên thường trì giới đối với tham độc; 

- Tu tất cả thiện nên thường tập định đối với sân độc; 

- Độ tắt cả chúng sanh nên thường tu trí tuệ đối với 
sI độc. 


55 Sáu pháp ba-la-mật: Xem đoạn 24. Ví như chiếc bè 
đưa chúng sanh qua bờ bên kia, cái không dụ cho bố thí (nếu 
không có, bè không nổi lên mặt nước được), lườn tàu dụ cho 
trì giới, thân tàu dụ cho nhẫn nhục, tinh tấn dụ cho cột buồm, 
cánh buồm dụ cho thiền định, và bánh lái dụ cho trí tuệ. 


127 


Because he persevered in these three pure 
practices of morality, meditaton, and wisdom, he 
was able to overcome the three poisons and reach 
enlightenment. By overcoming the three poisons he 
wiped out everything sinful and thus put an end to evil. 
By observing the three sets of precepts he did nothing but 
good and thus cultivated virtue. And by putting an end to 
evil and cultivating virtue he consummated all practices, 
benefited himself as well as others, and rescued mortals 
everywhere. Thus he liberated beings. 


141. You should realize that the practice you 
cultivate doesnt exist apart from your mind. lf your mind 
is pure, all buddha-lands are pure. The sutras say, “lf their 
minds are impure, beings are impure. lf their minds are 
pure, beings are pure.” And “To reach a buddha-land, 
purify your mind. As your mind becomes pure, buddha- 
lands become pure.” Thus by overcoming the three 
poisoned states of mind the three sets of precepts are 
automatically fulfilled. 


142. But the sutras say the six paramitas are chority, 
mordlity, patience, devotion, meditation, and wisdom. 
Now you say the paramitas reƒer to the purification oƒ 
the senses. What do you mean by this? And why are they 
called ƒerries ? 


128 


Do trì giới-định-tuệ ba pháp thanh tịnh hay tiêu diệt 
ba độc mà thành Phật đạo. 


- Điều ác diệt gọi là đoạn. 
- Điều thiện đầy đủ gọi là tu. 


Do hay đoạn ác tu thiện mà muôn hạnh thành tựu, tự 
và tha đều lợi, khắp cứu giúp quần sanh, gọi là độ. 


141. Nên biết chỗ tu giới hạnh chăng lìa nơi tâm. 
Nếu tự tâm thanh tịnh thì tất cả Phật độ đều thanh tịnh. 
Nên kinh nói: “Tâm câu thì chúng sanh câu. Tâm tịnh thì 
chúng sanh tịnh. Muốn đến nước Phật, trước cần tịnh tâm. 
Tùy tâm mình tịnh, xứ Phật tịnh theo. Ba tụ tịnh giới tự 
nhiên thành tựu.” 

142. HỎI: Như kinh nói, sảu ba-la-mật cũng gọi là 
sáu độ, tức là: bố thí, trì giới, nhân nhục, tỉnh tấn, thiên 
định, và trí tuệ. Nay nói sáu căn thanh tịnh gọi là ba-la- 
mật thì làm sao mà thông hội được? Lại sảu độ nghĩa ấy 
thế nào? 


129 


143. Cultivating the paramitas means purifying the 
six senses by overcoming the six thieves. Casting out the 
thief of the eye by abandoning the visual world ¡is charity. 
Keeping out the thief of the ear by not listening to sounds 
is morality. Humbling the thief of the nose by equating all 
smells as neutral is patience. Controlling the thief of the 
mouth by conquering desires to taste, praise, and explain 
is devotion. Quelling the thief of the body by remaining 
unmoved by sensations of touch is meditation. And 
taming the thief of the mind by not yielding to delusions 
but practicing wakefulness is wisdom. 


These six paramitas are transports. Like boats or 
rafts, they transport beings to the other shore. Hence 
they“re called ferries. 


144. But when Shakyamuni was q bodhisattvg, he 
consumed three bowls oƒ milk and six ladles oƒ grueF° 
prior to attaining enlightenmernt. lƒ he had to drink milk 
beƒore he could taste the ƒruit oƒ buddhahood, how can 
merely beholding the mind result in liberation? 


145. What you say is true. That is how he attained 
enlightenment. He had to drink milk before he could 
become a buddha. But there are two kinds of milk. 


56 Milk ... gruel. After engaging in ascetic practices for 
a number of years to no avail, Shakyamuni broke his fast by 
drinking this milk-gruel offered by Nandabala, daughter of a 
cowherd chieftain. After drinking it, he sat down under a tree 
and resolved not to rise until he had attained enlightenment. 


130 


143. ĐÁP: Muốn tu sáu độ, phải tịnh sáu căn, phải 
hàng phục lục tặc. Hay xả nhãn tặc (giặc mất), lìa được 
cảnh sắc, gọi là bố thí. Hay cấm nhĩ tặc, không buông 
lung theo thanh trần, gọi là trì giới. Hay nhiếp phục tỉ tặc, 
đồng bình đăng với các mùi thơm hôi, tự tại điều hòa, gọi 
là nhẫn nhục. Hay chế phục thiệt tặc, không tham các vị 
và ca ngâm xướng vịnh, gọi là tinh tấn. Hay hàng phục 
thân tặc, đối với xúc lặng lẽ chăng động, gọi là thiền định. 
Hay điều phục ý tặc, không thuận theo vô minh, thường 
tu giác tuệ, gọi là trí tuệ. 


Sáu độ là vận chuyên. Sáu ba-la-mật như chiếc 
thuyền hay chiếc bè vận chuyên chúng sanh đến nơi bờ 
kia. Nên gọi là sáu độ. 


144. HỎI: Trong kinh nói: “Đức Thích-ca Như Lai 
khi còn là Bồ-tát từng uống ba đấu sảu thăng sữa đặc 
(nhũ m1) 5 mới thành Phật đạo. Như vậy, trước nhơn uống 
sữa sau mới chứng Phật đạo, đâu chỉ quán tâm mà được 
giải thoát r? 

145. ĐÁP: Như chỗ ông nói đều không hư dối. 
Quyết rằng nhân uống sữa sau mới thành Phật. Nhưng nói 
uống sữa có hai thứ: 


56 Sau khi đức Phật tu sáu năm khổ hạnh-không kết quả, 
ngài không nhịn ăn nữa và uống bát cháo sữa của một tín nữ 
tên là Nandabala, con của người chăn bò. Uống sữa xong, 
ngài ngồi dưới một cội cây phát nguyện sẽ không đứng lên 
nếu không giác ngộ. 


131 


That which Shakyamuni drank wasnt ordinary 
impure milk but pure dharma-miilk. The three bowls were 
the three sets of precepts. And the six ladles were the six 
paramitas. When Shakyamuni attained enlightenment, 
it was because he drank this pure dharma-milk that he 
tasted the fruit of buddhahood. To say that the Tathagata 
drank the worldly concoction of impure, rank-smelling 
cow”s milk is the height of slander. That which is truly 
so, the indestructible, passionless dharma-self, remains 
forever free of the world's afflictions. Why would it need 
impure milk to satisfy its hunger or thirst? 


146. The sutras say, “This ox doesnt live in the 
highlands or the lowlands. lIt doesn't eat grain or chaff. 
And it doesn't graze with cows. The body of this ox is the 
color of burnished gold.” The ox refers to Vairocana. 


Owing to his great compassion for all beings, he 
produces from within his pure dharma-body the sublime 
dharma-milk of the three sets of precepts and six 
paramitas to nourish all those who seek liberation. 


The pure milk of such a truly pure ox not only 
enabled the Tathagata to achieve buddhahood but also 
enables any being who drinks it to attain unexcelled, 
complete enlightenmernt. 


132 


Phật uống sữa chăng phải thứ sữa bắt tịnh ở thế gian 
mà là sữa pháp thanh tịnh. Ba đấu là ba tụ tịnh giới. Sáu 
thăng là sáu ba-la-mật. Thành Phật là do uống sữa pháp 
thanh tịnh mới chứng được quả Phật. Nếu nói Như Lai 
uống sữa bò, do tỉnh ba của sữa phối hợp những điều bất 
tịnh ở thế gian có phải chê bai nghi lâm lắm ư? Vì chơn 
như tợ kim cang bất hoại, pháp thân vô lậu hằng lìa tất cả 
khổ thế gian, đâu phải thứ sữa bất tịnh như thế mà nuôi 
dưỡng no đủ cái đói khát sao? 

146. Như lời kinh nói, bò ấy chắng ở cao nguyên, 
chăng ở chỗ ầm thấp, chăng ăn các thứ lúa mạch, lúa gạo 
hay là bắp, chăng cùng bò đực ở chung. Thân bò thì màu 
vàng chói. Bò ấy chỉ cho Phật Tì-lô-xá-na. 


Do lòng từ bi thương xót tất cả cho nên từ pháp thể 
thanh tịnh lưu xuất ra pháp nhũ vi điệu của ba món tịnh 
giới và lục Ba-la-mật để nuôi dưỡng tất cả những người 
cầu giải thoát. 

Sữa thanh tịnh của con bò chân tịnh như thế chẳng 
phải chỉ có Đức Như Lai uống được thành Phật đạo mà 
tất cả chúng sanh nếu hay uống đươc cũng đều được vô 
thượng chánh đăng chánh giác. 


133 


147. Throughout the sutras the Buddha' tells 
mortdls they can achieve enlightenment by perƒorming 
such meritorious works ds building mongsteries, casting 
statues, burning incense, scattering ƒlowers, lighting 
eternal lamps, practicing dll six periods°” oƒ the day 
and night, walking qaround stupas”, observing ƒasts, 
and worshipping. But iƒ beholding the mind includes dll 
other practices, then such works gas these would appear 
redundant. 


148. The sutras of the Buddha contain countless 
metaphors. Because mortals have shallow minds and 
don't understand anything deep, the Buddha used the 
tangible to represent the sublime. People who seek 
blessings by concentrating on external works instead of 
internal cultivation are attempting the impossible. 


149. What you call a monastery we call a 
sangharama, a place of purity. But whoever denies entry 
to the three poisons and keeps the gates of his senses 
pure, his body and mind still, inside and outside clean, 
builds a monastery. 


si Six periods. Morning, noon, afternoon, evening, 
midnight, and predawn. 
58 Síupas. A stupa is a mound of earth or any structure 


erected over the remains, relics, or scriptures of a buddha. 
Walking around stupas is done in a clockwise direction, with 
the right shoulder always pointed toward the stupa. 


134 


147. HỎI: Trong kinh nói, Phật dạy chúng sanh phải 
tu tạo ngôi già-lam, đúc hoặc vẽ hình tướng Phật, đốt 
hương tán hoa, thắp đèn sảng luôn ngày đêm ngày sáu 
thời”, đi nhiễu tháp°° hành đạo, trì trai, lễ bải - mọi thứ 
công đức như vậy mới thành Phật đạo. Nếu chỉ quản tâm 
mà tổng nhiếp hết các hạnh, nói như vậy là hư dối sao? 


148. ĐÁP: Phật nói kinh dùng vô lượng phương tiện 
do vì tất cả chúng sanh độn căn yếu kém không ngộ được 
ý nghĩa thậm thâm, sở dĩ mượn pháp hữu vi để dụ cho 
pháp vô vi. Nếu người chăng tu nội hạnh, duy chỉ cầu bên 
ngoài mong được phước thì không thể có được. 


149. “Già-lam” là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch 
“thanh tịnh địa” là chỗ đất thanh tịnh. Nếu hằng trừ ba 
độc, thường tịnh được lục căn, thân tâm lặng lẽ, trong 
ngoài thanh tịnh, ấy là tu tạo già-lam. 


57 Sáu thời là: 1/Sáng, 2/giữa trưa, 3/chiều, 4/tối, 5/giữa 
khuya, và 6/hừng đông. 

58 Tháp là chỗ thờ xá-lợi hoặc kinh Phật. Nhiễu tháp là 
đi vòng quanh tháp theo chiều kim đồng hồ, với vai mặt luôn 
hướng về tháp. 


135 


150. Casting statues refers to all practices cultivated 
by those who seek enlightenment. The Tathagata's 
sublime form can't be represented by metal. 


Those who seek enlightenment regard their bodies 
as the furnace, the Dharma as the fire, wisdom as the 
craftsmanship, and the three sets of precepts and six 
paramitas as the mold. They smelt and refine the true 
buddha-nature within themselves and pour it into the 
mold formed by the roles of discipline. Acting in perfect 
accordance with the Buddha“s teaching, they naturally 
create a perfect likeness. The eternal, sublime body isn't 
subject to conditions or decay. lf you seek the Truth but 
dont learn how to make a true likeness, what will you 
use in its place? 


151. And burning incense doesn't mean ordinary 
material incense butthe incense of the intangible Dharma, 
which drives away filth, ignorance, and evil deeds with its 
perfume. There are five kinds of such dharma-incense”°. 


First ¡is the incense of morality, which means 
renouncing evil and cultivating virtue. Second ¡is the 
incense of meditation, which means deeply believing in 


the Mahayana with unwavering resolve. 





59 Five kinds ofsuch dharma-incense. These correspond 
to the five attributes of a tathagata's body. 


136 


150. Nói đúc tạc hay vẽ hình tượng Phật, Bồ-tát là 
nói tất cả chúng sanh cầu Phật đạo. Phải tu các giác hạnh 
phỏng theo chân dung diệu tướng của Như Lai. Há đúc 
vàng tạc đồng mả thành sao? 


Thế nên, người cầu giải thoát dùng thân làm lò 
hương, dùng Pháp làm lửa, trí tuệ làm thợ khéo, dùng ba 
tụ tịnh giới, sáu ba-la-mật làm khuôn mâu đề đúc. Họ lọc 
luyện chất chân như Phật tánh nơi mình cho thắm nhập 
khắp tất cả mô phạm của giới luật, như lời dạy mả vâng 
làm, không đề một chút nảo thiếu sót, tự nhiên được thành 
tựu hình tượng chân dung Phật. Đó là pháp thân cứu kính 
thường trụ vi diệu không phải những pháp hữu vi bại hoại. 
Người cầu đạo mà không hiểu ý nghĩa việc đúc tạc chân 
dung như thế thì nương vào đâu mà nói là công đức? 


151. Việc đốt hương không phải là hương hình 
tướng ở thế gian mà chính là hương vô vi của chánh pháp. 
Hương này xông lên khiến mùi hôi nhơ của vô minh ác 
nghiệp thảy đều tiêu diệt. Hương chánh pháp” ấy có năm 
thứ: 

Một là hương giới, nghĩa là năng đoạn các ác, tu 
mọi điều lành. Hai là hương định, nghĩa là thâm tín đại 
thừa, tâm không thoái chuyền. 


59 Năm loại hương (ngũ phần hương) tạo thành thân 
Như Lai. 


137 


Third ¡is the incense of wisdom, which means 
contemplating the body and mind, inside and out. Fourth 
is the incense of liberation, which means severing the 
bonds of ignorance. And fifth ¡is the incense of perfect 
knowledge, which means being always aware and 
nowhere obstructed. 


These five are the most precious kinds of incense 
and far superior to anything the world has to offer. 


152. When the Buddha was in the world, he told 
his disciples to light such precious incense with the 
fire of awareness as an offering to the buddhas of the 
ten directions. But people today dont understand the 
Tathagata's real meaning. They use an ordinary flame to 
light material incense of sandalwood or frankincense and 
pray for some future blessing that never comes. 


153. For scattering flowers the same holds true. 
This refers to speaking the Dharma, scattering flowers 
of virtue, in order to benefit others and glorify the real 
self. These flowers of virtue are those praised by the 
Buddha. They last forever and never fade. And whoever 
scatters such flowers reaps infinite blessings. lf you think 
the Tathagata meant for people to harm plants by cutting 
off their flowers, you re wrong. Those who observe the 
precepts don't injure any of the myriad life forms of 
heaven and eatth. lf you hurt something by mistake, you 
suffer for it. 


138 


Ba là hương tuệ, nghĩa là thường nơi thân tâm trong 
ngoài quán sát. Bốn là hương giải thoát, nghĩa là hay đoạn 
tất cả vô minh kiếp phược. Năm là hương giải thoát tri 
kiến, nghĩa là quán chiếu thường sáng suốt, thông đạt 
không ngại. 


Đó là năm thứ hương tối thượng, thế gian không gì 
sánh bằng. 


152. Phật khi còn tại thế khiến các đệ tử dùng lửa trí 
tuệ đốt hương vô giá ấy để cúng dường mười phương chư 
Phật. Thời nay chúng sanh không hiểu nghĩa chân thực 
của Như Lai, đem lửa bên ngoài đốt những thứ hương 
trầm của thế gian hoặc huân lục (xông óp) các thứ hương 
có chất ngại mong cầu phước báo thì làm sao mà được? 


153. Việc tán hoa nghĩa cũng như vậy, tức là diễn 
nói chánh pháp tán hoa công đức để làm lợi ích cho loài 
hữu tình và ca tụng tánh chân như khiến cho tất cả trang 
nghiêm. Hoa công đức này tán thán Phật, cứu kính thường 
trụ và không thời kỳ nào héo tàn. Ai tán hoa như thế sẽ 
được phước vô lượng. Nếu nói Như Lai dạy chúng sanh 
chặt cảnh bứt nhánh lẫy hoa cúng Phật, làm thương tôn 
đến cỏ cây, điều ấy không đúng. Vì sao? Vì người đã giữ 
giới thanh tịnh thì vạn tượng sum la trong trời đất đều 
chăng xúc chạm. Nếu lầm xúc chạm mắc tội rất lớn. 


139 


But those who intentionally break the precepts by 
injuring the living for the sake of future blessings suffer 
even more. How could they let would-be blessings turn 
into sorrows? 


154. The eternal lamp represents perfectawareness. 
Likening the illumination of awareness to that of a lamp, 
those who seek liberation see their body as the lamp, 
their mind as its wick, the addition of discipline as its oil, 
and the power of wisdom as its flame. 


By lighting this lamp of perfect awareness they 
dispel all darkness and delusion. And by passing this 
dharma on to others they”re able to use one lamp to light 
thousands of lamps. And because these lamps likewise 
light countless other lamps, their light lasts forever. 


155. Long ago, there was a buddha named 
Dipamkara°°, or Lamplighter. This was the meaning of 
his name. But fools dont understand the metaphors 
of the Tathagata. Persisting in delusions and clinging to 
the tangible, they light lamps of everyday vegetable oil 
and think that by illuminating the interiors of buildings 
theyre following the Buddha“s teaching. How foolishl 


60 Dipamkara. Shakyamuni met Dipamkara Buddha at 
the end of the second asankhya kalpa and offered him five 
blue lotuses. Dipamkara then predicted Shakyamunis future 
buddhahood. Thus Dipamkara appears whenever a buddha 
preaches the Dharma of the Lofus Sufra. 


140 


Huống nữa ngày nay có tình hủy họai, phá tịnh giới, 
thương tổn vạn vật đề cầu phước báo thì muốn lợi ích cho 
mình trở lại thành tổn giảm. 


154. Đốt đèn lưu ly (sáng mãi) là nói tâm chánh 
giác. Lấy sức sáng của tánh giác dụ như ngọn đèn. Thế 
nên mọi người cầu giải thoát phải lẫy thân làm đài của 
ngọn đèn, lẫy tâm làm tim đèn, giới hạnh là châm dầu cho 
đèn, và trí tuệ sáng suốt dụ lửa đèn. 

Đó là đèn chánh giác chiếu phá tất cả vô minh sỉ ám. 
Và dùng pháp này truyền bá đến mọi người khai thị cho 
nhau, tức là một ngọn đèn mỗi qua trăm ngàn ngọn đèn, 
đèn này qua đèn khác không cùng tận, nên gọi là chong 
đèn sáng mãi. 

155. Trong quá khứ có Phật tên là Nhiên Đăng” 
cũng theo nghĩa “đốt đèn” như thế. Chúng sanh ngu si 
không hội được lời nói phương tiện của Như Lai, chuyên 
hành điều hư vọng, chấp trước hữu vi, đốt ngọn đèn dầu 
ở thế gian để chiếu soi vào căn nhà trồng, gọi là y theo lời 
Phật dạy, đó là lầm rồi! 


60 Đức Phật Thích-ca gặp đức Phật Nhiên Đăng vào 
cuối a-tăng-kỳ kiếp thứ hai và tặng cho ngài năm đóa hoa sen 
xanh, rồi Phật Nhiên Đăng thọ ký Phật Thích-ca thành Phật 
tương lai. Do đó Phật Nhiên Đăng xuất hiện khi nào Phật 
thuyết kinh Pháp Hoa. 


141 


The light released by a buddha from one curl°! 
between his brows can illuminate countless worlds. An 
oil lamp is no help. Or do you think otherwise? 


156. Practicing all six periods of the day and night 
means constantly cultivating enlightenment among the 
six senses and persevering in every form of awareness. 
Never relaxing control over the six senses is what”s meant 
by all six periods. 


157. As for walking around stupas, the stupa is 
your body and mind. When your awareness circles your 
body and mind without stopping, this ¡is called walking 
around a stupa. The sages of long ago followed this path 
to nirvana. But people today don”t understand what this 
means. Instead of looking inside they insist on looking 
outside. They use their material bodies to walk around 
material stupas. And they keep at it day and night, 
wearing themselves out in vain and coming no closer to 
their real self. 


158. The same holds true for observing a fast. lt's 
useless unless you understand what this really means. 
To fast means to regulate, to regulate your body and 
mind so that theyˆre not distracted or disturbed. And to 
observe means to uphold, to uphold the rules of discipline 
according to the Dharma. 


61 Curi. One of a buddha's thirty-two auspicious signs. 


142 


Vì sao? Phật phóng hào quang ở giữa chân mày"! 
hay chiếu soi muôn ngàn thế giới, đâu nhờ ngọn đèn dầu 
thô như thế làm lợi ích. Xét kỹ lý này thật là chẳng đúng. 


156. Sáu thời hành đạo nghĩa là nơi sáu căn thường 
hành đạo. Tu các giác hạnh và điều phục sáu căn không 
lúc nào lơi lỏng, gọi là sáu thời hành đạo. 


157. Nói nhiễu tháp hành đạo, “tháp” tức là “thân 
tâm.” Phải tu các giác hạnh tuần nhiễu thân tâm niệm 
niệm chẳng dừng, gọi là “nhiễu tháp”. Thánh nhân thời 
quá khứ đều hành đạo này đến được Niết-bàn. Thời nay 
người đời không hội được lý này, chẳng hành nội tâm, chỉ 
chấp bên ngoài mà cầu, đem thân chất ngại nhiễu quanh 
tháp thế gian, ngày đêm luống tự nhọc công, đối với chân 
tánh không chút lợi ích gì. 

158. Còn trì trai phải hiểu được ý, nếu không thông 
đạt thì luỗng nhọc công phu. “Trai” là “tÈ”, gọi rằng đồng 
tê tức là nghiêm chỉnh thân tâm không cho tán loạn. “Trì” 
là giữ và “hộ” là giúp, nghĩa là đối với giới hạnh như pháp 
mà hộ trì. 


61 Một trong 32 tướng tốt của Phật. 


143 


Fasting means guarding against the six attractions°? 
on the outside and the three poisons on the inside and 
striving through contemplation to purify your body and 
mind. 


159. Fasting also includes five kinds of food. First 
there“s delight in the Dharma. This is the delight that 
comes from acting in accordance with the Dharma. 
Second ¡is harmony in meditation. This ¡is the harmony 
of body and mind that comes from seeing through 
subject and object. Third is invocation, the invocation of 
buddhas with both your mouth and your mind. Fourth 
is resolution, the resolution to pursue virtue whether 
walking, standing, sitting, or lying down. And fifth ¡s 
liberation, the liberation of your mind from worldly 
contamination. These five are the foods of fasting. 





160. Unless a person eats these five pure foods, he“s 
Wrong to think he”s fasting. Also, once you stop eating the 
food of delusion, if you touch it again you break your fast. 
And once you break it, you reap no blessing from it. The 
world ¡s full of deluded people who donft see this. They 
indulge their body and mind ¡in all manner of evil. They 
give free rein to their passions and have no shame. And 
when they stop eating ordinary food, they call it fasting. 
How absurdl 


62 Six affractions. That to which the six senses become 
attached. 


144 


Ngoài thì cảm giữ sáu tình®?, trong thì chế phục ba 
độc, siêng năng cần mẫn giác sát, thanh tịnh thân tâm. Rõ 
được nghĩa như thế mới gọi là trì trai. 


159. Ăn chay có năm thứ: 


Một là Pháp hi thực nghĩa là y theo chánh pháp, 
hoan hỉ phụng hành. 


Hai là thiền duyệt thực nghĩa là trong ngoài lóng 
lặng, thân và tâm vui thích. 


Ba là niệm thực nghĩa là thường niệm chư Phật, tâm 
và miệng tương ưng. 


Bồn là nguyện thực nghĩa là trong lúc đi đứng nằm 
ngồi luôn phát nguyện lành. 


Năm là giải thoát thực nghĩa là tâm thường thanh 
tịnh, không nhiễm theo trần tục. 

Ăn năm món này gọi là trì trai. 

160. Người nào không ăn năm món thanh tịnh như 
trên, tự nói rằng trì trai thì không có lẽ phải vậy. Người 
nào đã dừng ăn món vô minh, nay ăn lại thì gọi là phá 
trai. Nếu phá trai thì làm sao được phước? Ở đời này có 
những người mê không hiểu được lý này, thân tâm buông 
lung làm việc ác, tham dục theo tình không chút hồ thẹn. 
Chỉ dứt món ăn bên ngoài tự cho là trì trai, ắt không có lẽ 
phải vậy. 


62 Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu tình thức. 


14S 


161. lts the same with worshipping. You have 
to understand the meaning and adapt to conditions. 
Meaning includes action and nonaction. Whoever 
understands this follows the Dharma. 


162. Worship means reverence and humility. It 
means revering your real self and humbling delusions. lf 
you can wipe out evil desires and harbor good thoughts, 
even if nothing shows, its worship. Such form ¡is its real 
form. 


163. The Lord wanted worldly people to think of 
Wworship as expressing humility and subduing the mind. 
So he told them to prostrate their bodies to show their 
reverence, to let the external express the internal, to 
harmonize essence and form. Those who fail to cultivate 
the inner meaning and concentrate instead on the 
outward expression never stop indulging in ignorance, 
hatred, and evil while exhausting themselves to no avail. 
They can deceive others with postures, remain shameless 
before sages and vain before mortals, but they”ll never 
escape the Wheel, much less achieve any merit. 


164. But the Bathhouse Sutra” says “By 
contributing to the bathing oƒ monks, people receive 
limitless blessings.” This would appear to be an instance 
oƒ external practice achieving merit. How does this relate 
to beholding the mind? 


63 Bathhouse Sufra. Translated by An Shih-kao in the 
middle of the second century. This brief sutra recounts the 
merit gained from providing bathing facilities for monks. 


14ó 


161. Lễ bái phải như pháp, phải do lý thể (ý nghĩa) 
bên trong cho sáng tỏ, rồi sự mới tủy theo đó mà quyền 
biến. Lý có “hành tạng”. Hội được nghĩa như thế mới gọi 
là y pháp. 

162. Phàm nói “lễ” tức “kính”, nói “bái” tức “phục”. 
Có nghĩa cung kính chân tánh và nép phục vô minh gọi 
là lễ bái. Nếu hằng diệt ác tình, hăng còn thiện niệm, tuy 
chăng hiện lý tướng, vẫn là lễ bái. Tướng ấy tức là Pháp 
tướng. 


163. Thế Tôn muốn khiến cho người thế tục biểu 
hiện tâm khiêm hạ cũng dùng lễ bái. Cho nên thân bên 
ngoài phải khuất phục để thị hiện cung kính bên trong. 
Nêu bên ngoải để rõ bên trong, tánh và tướng tương ưng. 
Nếu không thực hành lý pháp, chỉ chấp cầu bên ngoài, 
trong thì buông lung theo sân si, thường làm nghiệp ác. 
Ngoài luống nhọc thân tướng, dối hiện uy nghi, không hỗ 
thẹn với bậc thánh và luống dối kẻ phàm thì không khỏi 
luân hồi, đâu có thành công đức? 

164. HÔI: Như trong kinh Ôn Thất° nói: “Người 
nào tắm gội cho chúng tăng thì được phước vô lượng. ” 
Đây là bằng vào sự pháp (pháp bên ngoài) công đức mới 
thành. Nếu dùng quán tâm đâu thể trơng ưng? 


63 Kinh Ôn Thất do An Thế Cao ở giữa thế kỷ 2 dịch, mô 
tả công đức trong sự cúng dường những tiện nghi tăm rửa 
cho chúng tăng. 


147 


165. Here, the bathing of monks doesn't refer 
to the washing of anything tangible. When the Lord 
preached the Bathhouse Sutra, he wanted his disciples 
to remember the dharma of washing. So he used an 
everyday concern to convey his real meaning, which he 
couched in his explanation of merit from seven offerings. 


Of these seven, the first is clear water, the second 
fire, the third soap, the fourth willow catkins, the fifth 
pure ashes, the sixth ointment, and the seventh the inner 
garment®4. 


He used these seven to represent seven other 
things that cleanse and enhance a person by eliminating 
the delusion and filth of a poisoned mind. 


166. The first of these seven is morality, which 
washes away excess just as clear water washes away 
dirt. Second ¡is wisdom, which penetrates subject and 
object, just as fire warms water. Third is discrimination, 
which gets rid of evil practices, just as soap gets rid of 
grime. Fourth is honesty, which purges delusions, just as 
chewing willow catkins purifies the breath. 








64 Inner garmení. One of the three regulation garments 
of a monk. The inner garment is worn to protect against desire. 
The seven-patch robe is worn to protect against anger. And 
the twenty-five-patch assembly robe is worn to protect against 
delusion. 


148 


165. ĐÁP: Tắm gội chư tăng mà được phước vô 
lượng không phải là việc hữu vi của thế gian. Thế Tôn 
thường vì các đệ tử nói kinh Ôn Thất, muốn khiến họ thọ 
trì pháp tây dục. Thế nên mượn việc thế gian tỷ dụ cho 
chân tông, ẩn nói bảy việc công đức cúng dường. 


1. Nước sạch, 2. lửa nấu, 3. thái đậu (xà-bồng), 4. 
cành dương, 5. nước tro sạch, 6. câu cao (dầu thoa), 1. 
nội y°t. 

Bảy việc này dụ cho bảy pháp khiến cho chúng sanh 
gội rửa trang nghiêm, hay trừ độc tâm vô minh cấu uế. 


166. Một là tịnh giới rửa sạch lỗi lầm như lẫy nước 
sạch gội rửa trần cấu. Hai là trí tuệ quán sát trong ngoài 
như đốt lửa làm ấm nước sạch. Ba là phân biệt giản trạch, 
lựa bỏ điều ác, như xà-bông rửa sạch chất dơ. Bốn là chân 
thật đoạn hết vọng tưởng như cành dương làm tiêu sạch 
hơi hôi trong miệng. 


64 Nội y (y phục bên trong) thuộc ba y của một tỳ-kheo. 
Đắp nội y để ngăn ngừa tham dục. Đắp y hai mươi lãm điều 
để ngăn ngừa sân giận. Đắp y cửu điều để ngăn ngừa si mê. 


149 


Eifth is true faith, which resolves all doubts, just as 
rubbing pure ashes on the body prevents illnesses. Sixth 
is patience, which overcomes resistance and disgrace, 
just as ointment softens the skin. And seventh is shame, 
which redresses evil deeds, just as the inner garment 
covers up an ugly body. 


These seven represent the real meaning of the 
sutra. When he spoke this sutra, the Tathagata was 
talking to farsighted followers of the Mahayana, not to 
narrow-minded people of dim vision. lt/s not surprising 
that people nowadays don't understand. 


167. The bathhouse is the body. When you light 
the fire of wisdom, you warm the pure water of the 
precepts and bathe the true buddha-nature within you. 
By upholding these seven practices you add to your 
virtue. The monks of that age were perceptive. They 
understood the Buddhas meaning. They followed his 
teaching, perfected their virtue, and tasted the fruit of 
buddhahood. But people nowadays can”t fathom these 
things. They use ordinary water to wash a physical 
body and think they're following the sutra. But they”re 
mistaken. 


168. Our true buddha-nature has no shape. And 
the dust of affliction has no form. How can people use 
ordinary water to wash an intangible body? It won't 
work. When will they wake up? 


150 


Năm là chánh tín để quyết định không còn nghi ngờ 
như tro sạch chà sát thân mình không bị gió. Sáu là nhu 
hòa nhẫn nhục cam chịu như dầu thoa làm trơn láng da 
bên ngoài. Và bảy là hồ thẹn, hối các ác nghiệp như nội y 
ngăn che thân hình xấu xí. 


Bảy pháp trên là mật nghĩa của kinh. Như Lai vì các 
vị đại thừa lợi căn mà nói, chăng phải vì kẻ tiểu trí hạ liệt 
phàm phu. Cho nên người thời nay không thể tỏ ngộ. 

167. Ôn thất là nhà nước âm, tức là thân vậy. Sở dĩ 
đốt lửa là lửa trí tuệ là làm ấm nước tịnh giới để tắm Phật 
tánh chân như trong thân. Thọ trì bảy pháp này đề tự trang 
nghiêm. Phải biết những tỳ-kheo thông minh thượng trí 
đều hội ý của Phật, như lời Phật dạy mà tu hành, công đức 
được thành tựu đều lên quả thánh. Thời nay chúng sanh 
không lường biết được việc này. Họ dùng nước thế gian 
gội thân chất ngại, tự cho răng y theo kinh, đều là lầm vậy. 

168. Vả lại chân như Phật tánh không phải hình 
phàm phu phiền não. Trần cầu xưa nay không tướng mạo, 
đâu có thể đem nước chất ngại mà gội rửa thân vô vi, sự 
không thê tương ưng làm sao mà ngộ đạo? 


151 


To clean such a body you have to behold it. Once 
impurities and filth arise from desire, they multiply until 
they cover you inside and out. But if you try to wash this 
body of yours, yoư'll have to scrub until it's nearly gone 
before it”s clean. From this you should realize that washing 
something external isn“t what the Buddha meant. 


169. The sutras say that someone  who 
wholeheartedly invokes the Buddha ¡is sure to be 
reborn in the Western Paradise. Since this door leads to 
buddhahood, why seek liberation in beholding the mind? 


170. lí you re going to invoke the Buddha, you 
have to do it right. Unless you understand what invoking 
means, you'll do it wrong. And if you do it wrong, you '| 
never go anywhere. 


171. Buddha means awareness, the awareness of 
body and mind that prevents evil from arising in either. 
And to invoke means to call to mind, to call constantly to 
mind the rules of discipline and to follow them with all 
your might. This is what“s meant by invoking. Invoking 
has to do with thought and not with language. lf you use 
a trap to catch fish, once you succeed you can forget the 
trap. And if you use language to find meaning, once you 
find it you can forget language. 


152 


Muôn thân này được tịnh thì phải quán sát thân này 
vốn nhân tham dục, bắt tịnh mà sanh ra, là ô uễ nhơ nhớp 
dẫy đây trong ngoài tràn trẻ. Nếu gội thân này cầu cho 
tịnh thì chăng khác nào xối nước trên cái hầm đất, rửa cái 
hầm đất có hết mới gọi là tịnh. Lẫy đây mà nghiệm thì biết 
rõ tăm rửa bên ngoài không phải ý của Phật nói vậy. 

169. HÔI: Như trong kinh nói chí tâm niệm Phát ắt 
sẽ được vãng sanh về Tây phương Tịnh độ, do một cửa 
này liên thành Phật, đâu nhờ quán tâm mà cầu được giải 
thoát? 


170. ĐÁP: Phàm niệm Phật cần phải chánh niệm. 
Liễu nghĩa là chánh, không liễu nghĩa là tà. Chánh niệm 
quyết được vãng sanh, còn tà niệm làm sao được đến cõi 
kia? 


171. Phật là giác, gọi là giác sát nơi tâm, chớ khiến 
khởi ác. Niệm là nhớ, nghĩa là hằng nhớ giữ giới hạnh 
không quên, trọn liễu nghĩa như thế gọi là niệm. Cho nên 
biết niệm ở nơi tâm, chăng ở lời nói. Nhờ nôm được cá, 
được cá phải quên nôm. Mượn lời tìm ý, được ý phải quên 
lời. 


153 


172. To invoke the Buddhas name you have to 
understand the dharma of invoking. lf its not present in 
your mind, your mouth chants an empty name. As long 
as you re troubled by the three poisons or by thoughts 
of yourself, your deluded mind will keep you from seeing 
the Buddha and yoư'll only waste your effort. 


Chanting and invoking are worlds apart. Chanting 
is done with the mouth. Invoking ¡is done with the mind. 
And because invoking comes from the mind, it“s called 
the door to awareness. Chanting is centered in the mouth 
and appears as sound. lf you cling to appearances while 
searching for meaning, you wont find a thing. Thus, sages 
of the past cultivated introspection and not speech. 


173. This mind is the source of all virtues. And this 
mind is the chief of all powers. The eternal bliss of nirvana 
comes from the mind at rest. Rebirth in the three realms 
also comes from the mind. The mind is the door to every 
world and the mind is the ford to the other shore. Those 
who know where the door is don”t worry about reaching 
it. Those who know where the ford is don“t worry about 
crossing it. 


174. The people l meet nowadays are superficial. 
They think of merit as something that has form. They 
squander their wealth and butcher creatures of land and 
sea. 


154 


172. Đã xưng niệm danh Phật thì phải biết niệm 
đạo Phật. Nếu tâm không thực niệm, thì miệng niệm tên 
suông, ba độc lẫy lừng bên trong, nhân ngã đầy bụng thì 
đem tâm vô minh hướng bên ngoài cầu Phật, công phu 
luống uống. 


Hơn nữa nghĩa lý của tụng với niệm cách nhau xa. 
Ở miệng gọi là tụng, tại tâm gọi là niệm. Nên biết niệm 
từ tâm khởi, đó là cửa giác hạnh. Tụng ở trong miệng là 
tướng của âm thanh. Chấp tướng mả cầu lý thì chẳng thể 
được. Nên biết chư thánh ngày xưa tu niệm Phật chẳng 
phải nói ngoài miệng mà suy cứu nơi tâm. 

173. Tâm là nguồn của mọi điều thiện. Tâm là chủ 
của muôn đức. Niết-bàn thường vui do dừng tâm sanh. Ba 
cõi luân hồi cũng theo tâm khởi. Tâm là cửa ngõ vào từng 
cõi giới. Tâm là bến ải đưa đến giải thoát. Đã biết cửa ngõ, 
lo gì khó thành? Đã rõ bến ải, lo chỉ chăng qua? 

174. Ta thấy người thời nay hiểu biết cạn cợt, chỉ lây 
sự tướng làm công phu. Hoang phí của báu, phần nhiều 
làm thương tổn những vật trên bờ dưới nước. 


1SS 


They foolishly concern themselves with erecting 
statues and stupas, telling people to pile up lumber and 
bricks, to paint this blue and that green. They strain body 
and mind, injure themselves and mislead others. And 
they dont know enough to be ashamed. How will they 
ever become enlightened? They see something tangible 
and instantly become attached. lf you talk to them about 
formlessness, they sit there dumb and confused. Greedy 
for the small mercies of this world, they remain blind to 
the great suffering to come. 


Such disciples wear themselves out in vain. Turning 
from the true to the false, they talk about nothing but 
future blessings. 


175. lf you can simply concentrate your mind”s 
inner light and behold its outer illumination, yoư'll dispel 
the three poisons and drive away the six thieves once 
and for all. And without effort you ll gain possession of 
an infinite number of virtues, perfections, and doors to 
the truth. Seeing through the mundane and witnessing 
the sublime is less than an eye-blink away. Realization is 
now. Why worry about gray hair? But the true door is 
hidden and cant be revealed. I have only touched upon 
beholding the mind. 


156 


Vọng lập tượng tháp, thúc người chứa gỗ gom bùn, 
tô xanh vẽ lục. Đem hết tâm lực làm tổn mình mê ngườỜi, 
chưa biết hồ thẹn thì đến chừng nào mới được giác ngộ. 
Thấy việc hữu vi thì luôn đắm mắc. Nói đến vô tướng thì 
ngốc ngốc như mê. Tham những hạnh phúc thế gian nhỏ 
nhoi thì làm sao biết được nỗi khổ to lớn sau này. 


Người tu học như trên luông tự nhọc nhăn, trái với 
chánh mà lại dôi nói là được phước. 


175. Chỉ hay nhiếp tâm soi chiếu ở trong và giác 
quán rõ ràng ở ngoài sẽ dứt sạch ba độc hằng khiến tiêu 
mất, đóng cửa sáu tên giặc không khiến sanh nhiễm. Tự 
nhiên hằng sa công đức, các thứ trang nghiêm, vô số pháp 
môn, mỗi mỗi đều thành tựu. Siêu việt phàm tình, chứng 
lên thánh quả, mục kích không xa, ngộ trong chốc lát, 
ngay đây chẳng xa, không phiền nhọc gì đến đầu bạc mới 
được. Chân môn sâu kín đâu thê trình bày tường tận. Chỉ 
lược nói quán tâm chút ít phần nào. 


+ 


157 


158 


Giảng Giải 
ĐẠT MA TỔ SƯ LUẬN 


Commentaries on 
THE ZEN TEACHING 
of 
BODHIDHARMA 


First commentdries: 
Zen Moster Thích Thanh Từ 


Second commentaries: 
Thuần Bạch 


English translation: 
Barbara Hillmer 


159 


OUTLINE of PRACTICE 


1. Many roads lead to the Path, but basically there 
are only two: reason and practice. 


To enter by reason means to realize the essence 
through instruction and to believe that all living thỉngs 
share the same true nature, which isnt apparent 
because it”s shrouded by sensation and delusion. 


Commenitgries: 


To enter by reason or principle means to realize the Zen 

principle or our original mind through sutras, or from our 

activities. 
There is a saying “Hear one, understand ten/” 
meaning you hear or read something, then, thinking 
about it, you will understand it deeply. However, 
the phrase “Hear one, realize a thousand” refers to 
a deep understanding through practice, and means 
that you have realized your original mind. 


Those who turn from delusion back to reality, who 
meditate on walls, the absence of self and other, the 
oneness of mortal and sage, and who remain unmoved 
even by scriptures are in complete and unspoken 
agreement with reason. Without moving, without 
effort, they enter, we say, by reason. 


1ó0 


NHỊ CHỦNG NHẬP 


1. Vào đạo có nhiều đường nhưng cốt yếu thì chỉ 
có hai đường chính là lý nhập và hạnh nhập. 


LÝ NHẬP là nương nơi giáo để ngộ được tông. 
Tin sâu chúng sanh đồng có một chân tánh, chỉ vì 
khách trần và vọng tưởng che lấp nên không thể hiển 
bày. 


Giảng: 
Lý nhập là nương nơi kinh điển ngộ được lý thiền hay bản 
tâm, hoặc là từ bên ngoài (s) nhận ra bản tâm (đ4/ 1). 


Có câu nói “Nghe một hiểu mười” nghĩa là nghe hay 
đọc (văn) rồi suy nghĩ (/) sẽ hiểu nhiều hơn hay 
sâu hơn. Nhưng câu nói “Một nghe ngàn ngộ” là khi 
văn và tư xong qua thực hành (7) sẽ chứng ngộ, tức 
nhận ra bản tâm. 


Nếu bỏ vọng về chân, ngưng trụ nhìn vách thì 
không thấy có ta có người, phàm thánh đồng một, kiên 
trụ không dời đối. Lại không tùy theo văn giáo, tức 
phù hợp với lý, không có phân biệt và lặng lẽ vô vi, gọi 
đó là lý nhập. 


lóI 


This “still, effortless” is silent, which is samadhi and 
“without discrimination” ¡is illumination, which is 
prajna. 


2. To enter by practice refers to four all-inclusive 
practices: suffering injustice, adapting to conditions, 
seeking nothing, and practicing the Dharma. 


3. Eirst, sufferingq injustice. 


When those who search for the Path encounter 
adversity, they should think to themselves, “In countless 
ages gone by, lve turned from the essential to the 
trivial and wandered through all manner of existences, 
and I have often been angry without cause and guilty of 
numberless transgressions. Now, though I do no wrong, 
m punished by my past. Neither gods nor men can 
foresee when an evil deed will bear its fruit. l accept it 
with an open heart and without complaint of injustice.” 


The sutras say, “When you meet with adversity 
don't be upset, because it makes sense.” With such 
understanding you're in harmony with reason. And by 
suffering injustice you enter the Path. 


When faced with calamity, there are two attitudes 
one can adopt. lf one becomes worried, sad and 
angry, one will drown in the suffering, and that is a 
negative approach. 


162 


Chỗ lặng lẽ vô vi là tịch tức định, và không còn phân 

biệt đối đãi là chiếu tức tuệ. 

2. HẠNH NHẬP là nói về bốn hạnh: báo oán 
hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp 
hạnh. 


3. Báo Oún Hạnh 


Người tu hành khi gặp cảnh khổ phải tự nghĩ 
rằng: “Ta từ xưa đến giờ trong vô số kiếp bỏ gốc theo 
ngọn, nên trôi lăn trong các cõi, khởi lòng oán ghét 
căm hận vô hạn. Đời nay tuy không có phạm những 
tội lỗi ấy, nhưng nghiệp ác gieo đời trước nay kết trái 
chín. Việc này không phải do trời hoặc người tạo ra cho 
mình, vậy ta phải cam nhận chịu, không oán trách.” 

Kinh nói: “Gặp khố không buồn.” Vì cớ sao? Vì 
khi tâm /sanh hiểu như thế] sẽ phù hợp với lý. Mượn 
gốc oán thù để tiến vào đạo nên nói là hạnh báo oán. 

Đối với cảnh khổ có hai thái độ đối phó. Nếu lo buôn 

tức là bị nhận chìm trong cái khổ, đó là mặt tiêu cực. 


163 


lf one is not sad, one truly knows the Truth of 
Suffering, and that is a positive attitude. 


See the story of Furuna Sonja. 
Ryokan says in a poem: 


To meet disgster at the time oƒ disoster is fine just 
g5 it IS. 


To meet illness in the time oƒ illness is fine just ds it is. 
To meet deoth at the time oƒ death is fine just gs it is. 


See the story of Hosshin Kokushi. 


4. Second, gdapting to conditions. 


As mortals, we re ruled by conditions, not by 
ourselves. All the suffering and joy we experience 
depend on conditions. lf we should be blessed by some 
great reward, such as fame or fortune, it”s the fruit of a 
seed planted by us in the past. When conditions change, 
it ends. 


Why delight in its existence? But while success and 
failure depend on conditions, the mind neither waxes 
nor wanes. Those who remain unmoved by the wind of 
joy silently follow the Path. 


The practice of accepting ones  circumstances 
consists of two parts. One, we accept the 
consequences due to our actions from previous 
lives, whether or not they are agreeable to us. Our 
mind is unmoved; meaning we do not become 
happy or sad, nor do we react against them. 


164 


Nếu không buồn mới thực sự là rõ biết khô đế, đó là 
mặt tích cực. 
Xem truyện Tôn Giả Phú-lâu-na. 
Thiền sư Lương Khoan Đại Ngu có làm bài thơ: 
Gặp nạn phải thời nạn tai cũng tốt thôi. 
BỊ bệnh phải thời bệnh hoạn cũng tốt thôi. 
Phải chết đến thời để chết cũng tối thôi. 
Xem truyện Quốc Sư Pháp Tâm. 


4. Tùy Duyên Hạnh. 

Chúng sanh không có ngã tùy duyên nghiệp mà 
chuyển thành. Đồng thọ khỗ vui đều từ duyên sanh. 
Nếu được quả báo thù thắng, đầy đủ vinh dự là do 
nhân lành đời trước mới được như thế. Khi duyên hết 
rồi thì cũng trở thành không. 


Có gì phải mừng? Được mắt đều tùy theo duyên, 
tâm không vì vậy mà được thêm hoặc bớt mất. Như 
vậy ngọn gió hỉ chắng làm động tâm, hằng thuận với 
đạo, nên nói là hạnh tùy duyên. 


Hạnh tùy thuận theo duyên nghiệp gồm có hai phân. 
Thứ nhất chúng ta chấp nhận quả báo đến do nhân 
đã tạo từ kiếp trước, dù thuận ý hoặc nghịch ý mình. 
Không động tâm nghĩa là không vui cũng không 
buồn, không theo cũng không chống. 


165 


Two, we actively do good deeds, creating good 
karma, to compensate for the bad deeds we have 
done in our past lives. 


5. Third, seekinq nothing. 


People of this world are deluded. They“re always 
longing for something - always, in a word, seeking. 


“The greed of human beings is a bottomless pit.” 
Having what one wants only creates more desires; 
one is poisoned by greed. Not having what one 
wants, anger arises; one is poisoned by anger. 
Greed and anger both create Karma. Thus, one of 
Our greatest pains is not having what we desire. 


But the wise wake up. They choose reason over 
custom. They fix their minds on the sublime and let their 
bodies change with the seasons. All phenomena are 
empty. They contain nothing worth desiring. Calamity 
forever alternates with Prosperity. 


To dwell in the three realms is to dwell in a burning 
house. To have a body is to suffer. Does anyone with a 
body know peace? Those who understand this detach 
themselves from all that exists and stop imagining or 
seeking anything. The sutras say, “To seek is to suffer. 
To seek nothing is bliss.” When you seek nothing, you "re 
on the Path. 


ló6 


Thứ hai chúng ta tích cực tạo nhân lành để bù đắp 
quả báo xấu từ nhân xấu quá khứ. 


5. Vô Sở Câu Hạnh 


Người đời hằng ở trong mê, mỗi chỗ đều có tham 
trước nên gọi là cầu. 


Con người “túi tham không đáy.” Muốn được rồi 
thì muốn nữa, tức bị nhiễm tham độc; muốn không 
được lại oán giận, tức bị nhiễm sân độc; tham và sân 
đều tạo nghiệp. Vì thế một trong nỗi khổ lớn nhất 
của chúng ta là mong cầu mà không được. 


Người trí ngộ được lẽ chân, lý ngược với thế tục, 
nên tâm an trụ ở vô vi mặc cho thân hình tùy nghỉ vận 
chuyển. Vạn hữu đều không, có øì đáng mong thích? 
Hễ có ông Thiện liền có ông Ác kế bên. 

Ở lâu trong ba cõi vẫn như trong nhà lửa. Có 
thân đều là khổ, được gì mà an vui. Rõ suốt được chỗ 
này nên bỏ các hữu, dứt nghĩ tưởng mong cầu. Kinh 
nói “Còn cầu đều khổ, không cầu mới an vui.” Nên 
biết không cầu mới thực là đạo hạnh, nên nói là hạnh 
vô sở cầu. 


lớ7 


6. Fourth, practicing the Dhgrmd. 

The Dharma is the truth that all natures are pure. 
By this truth, all appearances are empty. Defilement 
and attachment, subject and object don't exist. 


The sutras say, “The Dharma includes no being 
because it”s free from the impurity of being, and the 
Dharma includes no self because it's free from the 
impurity of self” Those wise enough to believe and 
understand this truth are bound to practice according 
to the Dharma. 


lf in everything we do, we are not stuck on the outside 
appearance, and we return to the Pureness, then that is 
in accord with Dharma. 


Whoever practices either on the cushion or in daily 
activities in accordance with his understanding of 
the teachings can at that time be called a Patriarch. 


And since that which is real includes nothing worth 
begrudging, they give their body, life, and property in 
charity, without regret, without the vanity of giver, gift, 
or recipient, and without bias or attachment. 


Giving (Dang) is the practice of equanimity, one of 
the Four Infinite Minds. Infinite Mind is the Empty 
Mind. Thus, generosity“s root is Emptiness, meaning 
the giver, the receiver, and the gift are Empty. 


And to eliminate impurity they teach others, but 
without becoming attached to form. Thus, through their 
own practice theyre able to help others and glorify the Way 
of Enlightenment. And as with charity, they also practice 
the other virtues. But while practicing the six virtues to 
eliminate delusion, they practice nothing at all. This is 
what”s meant by practicing the Dharma. 


1ó8 


6. Xứng Pháp Hạnh. 

Lý tánh thanh tịnh gọi là Pháp. Tin hiểu lý này 
thì tất cả tướng đều không, không nhiễm không trước, 
không đây (chú thế) không kia (đổi tượng). 

Kinh /Duy-ma-cậ@íƑ nói: “Pháp không có chúng 

sanh vì lìa cấu uế của chúng sanh. Pháp không có 
tướng ngã vì lìa cấu uế của ngã.” Người trí tin hiểu 
được lý này nên nói xứng với pháp mà hành. 
Nếu chúng ta làm tất cả việc, tu tất cả hạnh đều không 
mắc trên hình thức, không kẹt trên công hạnh thuộc về 
hình tướng bên ngoài, trở về phù hợp với tánh thanh tịnh 
thì gọi là xứng pháp hạnh. 

Người nào hạnh tu trong động cũng như trong tịnh 

tương xứng với sự thông hiểu kinh điển được gọi là 

tô (Hạnh giải tương ưng danh vi việt tô). 

Pháp thể vốn không xan tham nên đối với thân 
mạng và tiền của thực hành hạnh bố thí tâm không 
tiếc lẫn. Thấu suốt ba lẽ không /- người cho, của cho và 
người nhận -J thì không nương không mắc. 

Bồ thí là tu hạnh xả, một trong bốn tâm vô lượng. 

Tâm vô lượng tức là tâm không. Vì thế hạnh bố thí 

đúng ý nghĩa phải cắm rễ trong cái không, tức là 

người cho, của cho và người nhận đều thấy là không. 


Chỉ cần dẹp bỏ trần cấu, giáo hóa xứng hợp 
chúng sanh mà không chấp tướng đây là tự hành. Đã 
làm lợi người lại thêm trang nghiêm đạo Bồ-đề. Năm 
độ khác cùng với bố thí cũng như vậy. Vì trừ vọng 
tưởng tu hành lục độ, mà không có sở hành, nên nói là 
xứng pháp hạnh. 


169 


SELF NATURE 


7. Everything that appears in the three realms 
comes from the mind. Hence, Buddhas of the past have 
taught and future Buddhas teach mind to mind without 
bothering about definitions. 


8. But iƒ they don”t define it, what do they mean 
by mind? 


9. You ask. That”s your miỉnd. I answer. That”s my 
mind. If I had no mind, how could l answer? lf you had 
no mỉnd, how could you ask? That which asks is your 
mind. Through endless kalpas without beginning, what 
ever you do, wherever you are, that”s your real mind 
that”s your real buddha. This mind is the buddha says 
the same thing. Beyond this mind youll never find 
another buddha. 


To search for enlightenment or nirvana beyond 
this mind is impossible. The reality of your own self- 
nature, the absence of cause and effect, is what”s meant 
by mind. Your mind ¡is nirvana. You might think you can 
find a buddha or enlightenment somewhere beyond 
the mind, but such a place doesn't exist. 


170 


TỰ TÁNH 


7. Ba cõi cùng khởi đồng về một tâm. 


Phật trước Phật sau lấy tâm truyền qua tâm, 
không lập văn tự. 


8. HỎI: Nếu chẳng lập văn tự thì lấy gì làm tâm? 


9. ĐÁP: Ông hỏi ta, tức là tâm của ông. Ta đáp 
ông, tức là tâm của ta. Ta nếu không tâm, nhân đâu 
mà hiểu để đáp lời ông. Ông nếu không tâm, nhân đâu 
mà hiểu để hỏi ta. Hỏi ta, tức là tâm ông. Từ vô thỉ 
kiếp đến nay, tất cả thi vi vận động, trong tất cả thời 
nào và tất cả chỗ đều là bản tâm của ông, đều là bản 
Phật của ông. Tức tâm là Phật cũng lại như thế. Trừ 
tâm này ra, trọn không có Phật nào khác có thể được. 


Lìa tâm này tìm Bồ-đề, Niết-bàn trọn không có 
lẽ phải. Tự tánh chân thật chẳng phải nhân chẳng phải 
quả. Pháp tức là nghĩa của tâm. Tự tâm là Bồ-đề. Tự 
tâm là Niết-bàn. Nếu nói ngoài tâm có Phật và Bồ-đề 
có thể được thì không có lẽ phải. 


171 


13. To find a buddha, you have to see your nature. 
Whoever sees his nature is a buddha. lf you don't see 
your nature, invoking buddhas, reciting sutras, making 
offerings, and keeping precepts are all useless. 


Invoking buddhas results in good karma, reciting 
sutras results in a good memory; keeping precepts 
results in a good rebirth, and making offerings results in 
future blessings - but no buddha. 


15. To find a buddha all you have to do is see your 
nature. Your nature is the buddha. And the buddha i¡s 
the person who”s free: free of plans, free of cares. lf you 
dont see your nature and run around all day looking 
somewhere else, you”ll never find a buddha. 


The truth is, there”s nothing to find. But to reach 
such an understanding you need a teacher and you 
need to struggle to make yourself understand. Life and 
death are important. Don't suffer them in vain. There”s 
no advantage in deceiving yourself. 


Even if you have mountains of jewels and as many 
servants as there are grains of sand along the Ganges, 
you see them when your eyes are open. But what about 
when your eyes are shut? You should realize then that 
everything you see is like a dream or illusion. 


172 


13. Nếu muốn tìm Phật phải thấy tánh. Tánh tức 
là Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì niệm Phật, tụng kinh, 
trì trai giữ giới đều vô ích. 

Niệm Phật được nhân quả, tụng kinh được thông 
minh. Giữ giới được sanh cõi trời, bố thí được phước 
báo, nhưng tìm Phật trọn chẳng được. 


15. Nên cốt yếu phải thấy Phật, phải thấy tánh. 
Tánh tức là Phật. Phật tức là tự tại, là người vô sự vô 
tác. Nếu chẳng thấy tánh thì trọn ngày mờ mịt, ở bên 
ngoài mà tìm kiếm Phật, xưa nay không thể đặng. 


Tuy là không một vật có thể được, nếu cầu được 
hội phải tham thiện tri thức. Thiết yếu phải khổ nhọc 
mà cầu khiến cho tâm mình hội giải việc lớn sanh tử, 
không được bỏ qua một đời, tự dối vô ích. 

Dù bao nhiêu trân bảo nhiều như núi, quyến 
thuộc đông như cát sông Hằng, mở mắt thì thấy, nhắm 
mắt lại nào có thấy gì? Cho nên biết tất cả pháp hữu 
vi như mộng huyễn. 


173 


Shakyamuni left home to find a way out of the 
endless round of life and death. Anyone who follows 
the Buddha must do the same. When it was rime 
to transmit the robe and bowl of the Zen lineage, 
Hung-jen, the fifth Zen patriarch, called his disciples 
together and told them, “Nothing is more important 
than life and death. But instead of looking for a way 
out of the Sea of Life and Death, you spend all your 
time looking for ways to earn merit. lf you re blind 
to your own nature, what good is merit? se your 
wisdom, the prajna-nature of your own mind. All 
of you, go write me a poem.” (Sutra oƒ the Sixth 
Patriarch, Chapter One) 


Buddhas. Buddhism doesnt limit itself to one 
buddha. It recognizes countless buddhas. After 
all, everyone has the buddha-nature. There's a 
buddha in every world, just as there”s awareness in 
every thought. The only necessary qualification for 
buddhahood is complete awareness. A verse from 
the Avatamsaka Sutra is paraphrased here: “The 
three realms are just one mind.” 


The sixth Zen patriarch, Hui-neng, distinguishes 
mind as the realm and nature as the lord. 


174 


Đức Thích-ca Mâu-ni xuất gia cầu đạo giải thoát 
khỏi luân hồi sanh tử. Khi ngũ tổ Hoằng Nhẫn đến 
lúc truyền y bát gọi các đệ tử đến, bảo: “Người đời 
sanh tử là việc lớn, các ông trọn ngày chỉ cầu phước 
điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử, tự tánh nếu 
mê thì phước nào có thể cứu? Các ông, mỗi người 
hãy đi, tự xem trí tuệ của mình, nhận lây tánh Bát- 
nhã nơi bản tâm mình, mỗi người làm một bài kệ 
đến trình cho ta xem.” (Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm 
Hành Do) 


Đạo Phật không chỉ giới hạn vào một vị Phật, mà 
thừa nhận vô số Phật. Mọi người đều có Phật tánh. 
Mỗi quốc độ đều có một vị Phật, y như có tỉnh giác 
trong từng mỗi niệm. Đặc tính duy nhất cần thiết 
cho Phật đạo là tỉnh giác. Kinh Hoa Nghiêm nói: 
“Tam giới duy tâm.” 

Lục tổ Huệ Năng biện rõ tâm chỉ cho cõi giới vả 
tánh chỉ cho ông chủ. 


175 


20. Whoever sees his nature is a buddha; whoever 
doesn't is a mortal. But if you can find your buddha- 
nature apart from your mortal nature, where is it? Qur 
mortal nature is our buddha-nature. Beyond this nature 
there”s no buddha. 


The buddha ¡is our nature. There”s no buddha 
besides this nature. And there”s no nature besides the 
buddha. 


Whoever sees his nature is a buddha because 
Buddha means enlightened one, and the true 
nature of a mortal is enlightenment. Bodhidharma 
taught that the point of departure for practicing 
is pointing directly to our human mind - the mind 
with greed-anger-delusion. From this point if we 
practice diligently in the right way we will see into 
our nature and realize our Buddhahood. 


65. People who see that their miỉnd is the buddha 
don't need to shave their head. Laymen are buddhas 
too. Unless they see their nature, people who shave 
their head are simply fanatics. 


66. But since married laymen dont give up sex, 
how can they become buddhgs? 


67. I only talk about seeing your nature. I don”t talk 
about sex simply because you don't see your nature. 
Once you see your nature, sex is basically immaterial. 
It ends along with your delight in it. Even if some habits 
remain, they can t harm you, because your nature is 
essentially pure. 


176 


20. Nếu thấy tánh tức là Phật. Chẳng thấy tánh 
tức là chúng sanh. Nếu lìa tánh chúng sanh riêng có 
Phật tánh thì không thể được. Phật hiện nay ở chỗ 
nào? Tánh chúng sanh tức là Phật vậy. Ngoài tánh 
không có Phật. 


Phật tức là tánh. Trừ ngoài tánh này, không Phật 

có thể được. Ngoài Phật cũng không tánh có thể được. 
Nếu thấy tánh tức là Phật bởi vì Phật nghĩa là giác, 
và thể tánh xưa nay nơi chúng sanh là tánh giác. Tổ 
Đạt-ma chỉ rõ chỗ chúng ta bắt đầu sự tu hành là trực 
chỉ nhân tâm, ngay nơi tâm phàảm phu còn tham-sân- 
si. Từ điểm khởi hành này khéo tu và khổ luyện sẽ 
kiến tánh thành Phật. 

65. Nếu thấy tâm mình là Phật không cần ở chùa 
cạo bỏ râu tóc. Kẻ cư sĩ cũng là Phật. Nếu không thấy 
tánh, cạo bỏ râu tóc vẫn là ngoại đạo. 

66. HỎI: Kẻ cư sĩ có vợ con, dâm dục không dứt, 
làm sao được thành Phật? 

67. ĐÁP: Chỉ nói thấy tánh, không nói dâm dục. 
Thấy tánh rồi thì dâm dục xưa nay không tịch, không 
nhờ đoạn trừ cũng không còn ưa thích. Vì cớ sao? Vì 
bản tánh là thanh tịnh. 


177 


Despite dwelling in a material body of four 
elements, your nature is basically pure. lt cant be 
corrupted. Your real body is basically pure. lt can”t be 
corrupted. Your real body has no sensation, no hunger 
or thirst, no warmth or cold, no sickness, no love or 
attachment, no pleasure or pain, no good or bad, no 
shortness or length, no weakness or strength. Actually, 
there”s nothing here. It's only because you cling to this 
material body that things like hunger and thirst, warmth 
and cold, and sickness appear. 


96. To see form but not be corrupted by form or to 
hear sound but not be corrupted by sound is liberation. 
Eyes that aren”t attached to form are the Gates of Zen. 
Ears that aren”t attached to sound are also the Gates 
of Zen. In short, those who perceive the existence 
and nature of phenomena and remain unattached are 
liberated. Those who perceive the external appearance 
of phenomena are at their mercy. 


Not to be subject to affliction is what“s meant by 
liberation. There”s no other liberation. 


When you know how to look at form, form doesnt 
give rise to mind and mind doesnt give rise to form. 
Form and mind are both pure. 

See dlso 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 41, 46, 47, 
49, 58, 60, 61, 63, 69, 70, 125. 


* 


178 


Tuy ở trong thân sắc của ngũ uẫn mà tự tánh xưa 
nay thanh tịnh, nhiễm ô không thể được. Pháp thân 
xưa nay vô thọ, không đói không khát, không lạnh 
không nóng, không bệnh, không ân không ái, không 
quyền thuộc, không khổ vui, không xấu tốt, không dài 
ngắn, không mạnh yếu. Xưa nay không một vật có thể 
được. Chỉ duyên nơi chấp mà có nhân quả của sắc 
thân này, liền đó đói khát, lạnh nóng, bệnh đau. 

96. Khi mắt thấy sắc không nhiễm nơi sắc, khi 
tai nghe tiếng không nhiễm nơi tiếng, đây đều là giải 
thoát. Mắt không đắm trước nơi sắc thì mắt là cửa 
thiền. Tai không mắc kẹt nơi tiếng thì tai là cửa thiền. 
Tóm lại, thấy sắc tánh thì thường giải thoát. Thấy sắc 
tướng thì thường hệ phược. 

Người không bị phiền não trói buộc tức là giải 
thoát, lại không riêng có giải thoát khác. 

Người khéo quán sát nơi sắc thì sắc chẳng sanh 
nơi tâm, tâm chẳng sanh nơi sắc, tức là sắc cùng với 
tâm đều là thanh tịnh. 


Xin xem số 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 41, 46, 
47, 49, 58, 60, 61, 63, 69, 70, 125. 


+ 


179 


THREE REALMS 


7. Everything that appears in the three realms 
comes from the mind. Hence, Buddhas of the past have 
taught and future Buddhas teach mind to mind without 
bothering about definitions. 


76. The three realms are greed, anger, and 
delusion. To leave the three realms means to go from 
greed, anger, and delusion back to morality, meditation, 
and wisdom. Greed, anger, and delusion have no nature 
of their own. They depend on mortals. And anyone 
capable of reflection is bound to see that the nature 
of greed, anger, and delusion ¡is the buddha-nature. 
Beyond greed, anger, and delusion there is no other 
buddha-nature. 


The sutras say, “Buddhas have only become 

buddhas while living with the three poisons and 
nourishing themselves on the pure Dharma.” 
When greed-anger-delusion quiets down in our mind, it 
is Buddha Nature. In the same manner, when suffering 
dissipates, there is awareness. There is no need to look 
for our Buddha Nature anywhere else. 


Therefore the Zen Master Tung-chia Hsuan-chueh said, 
“The true nature of ignorance is Buddha-nature, and the 
Sixth Patriarch said, “Affliction ¡is itself enlightenment. 
Attachment to objects the moment before was 
affliction; detachment from objects the moment after is 
enlightenment.” 


180 


TAM GIỚI 


7. Ba cõi cùng khởi đồng về một tâm. Phật trước 
Phật sau lấy tâm truyền qua tâm, không lập văn tự. 


76. Tam giới là tham-sân-si. Đối ngược tham- 
sân-si là giới-định-tuệ tức là siêu xuất tam giới. Nhưng 
tham-sân-si không có thực tánh, chỉ căn cứ nơi chúng 
sanh mà nói. Hay phản chiếu rõ ràng thấy được tánh 
của tham-sân-sï là Phật tánh. Ngoài tham-sân-sỉ không 
riêng có Phật tánh. 


Kinh nói: “Chư Phật từ xưa nay thường nơi ba 
độc nuôi lớn pháp trong sạch mà thành Thế Tôn.” 


Ngay nơi tham-sân-s¡ lặng xuống là Phật tánh; cũng như 
ngay nơi phiền não lặng xuống là Bồ-đề; không thể tìm 
đâu khác. 

Cho nên tô Vĩnh Gia Huyền Giác nói thực tánh của vô 
minh là Phật tánh, và Lục Tổ bảo phiền não tức Bồ-đẻ, 
niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh 
tức Bồ-đẻ. 


181 


Delusion and Buddha Nature, as well as suffering and 
awareness, are all Empty. Thus, they are not opposites 
to each other. 


129. But the three realms and six states 0ƒ existence 
are infinitely vast. How can we escape their endless 
dƒƒflictions iƒ all we do is behold the mind? 


130. The karma of the three realms comes from the 
mind alone. lf your mind isn”t within the three realms, 
it's beyond them. 


The three realms correspond to the three poisons: 
greed corresponds to the realm of desire, anger to the 
realm of form, and delusion to the formless realm. And 
because karma created by the poisons can be gentle or 
heavy, these three realms are further divided into six 
places known as the sỉx states of existence. 


131. And how does the karma oƒ these six diƒfƒfer? 


132. Mortals who don”t understand true practice 
and blindly perform good deeds are born into the three 
higher states of existence within the three realms. 
And what are these three higher states? Those who 
blindly perform the ten good deeds and foolishly seek 
happiness are born as gods in the realm of desire. Those 
who blindly observe the five precepts and foolishly 
indulge in love and hate are born as men in the realm of 
anger. And those who blindly cling to the phenomenal 
world, believe in false doctrines, and pray for blessings 
are born as demons in the realm of delusion. These are 
the three higher states of existence. 


182 


Thể của vô minh với Phật tánh cũng như của phiền não 
với Bồ-đề đều là không, như vậy không phải là cặp đối 
đãi. 

129. HÔI: Lục thú, tam giới rộng lớn vô biên, nễu 
quán tâm thì do đâu mà thoát được cái khổ vô cùng? 


130. ĐÁP: Nghiệp báo trong tam giới chỉ do một 
tâm sanh. Nếu tâm không thì tuy ở trong tam giới mà 
ra khỏi tam giới. 


Tam giới là tam độc. Tham là dục giới. Sân là sắc 
giới. Si là vô sắc giới. Do tam độc này tạo nghiệp nhẹ 
hoặc nặng nên phải chịu quả báo chăng đồng. Tam 
giới này phân ra làm sáu chỗ, nên gọi là lục thú (sáu 
nẻo). 


131. HỎI: Thế nào là nhẹ nặng phân làm sáu nẻo? 


132. ĐÁP: Chúng sanh chắng rõ chánh nhân, 
tâm mê tu thiện nên chưa ra khỏi ba cõi mà sanh vào 
ba nẻo nhẹ. Thế nào là ba nẻo nhẹ? Tâm mê tu thập 
thiện, mong cầu vui thích thì chưa ra khỏi tham giới 
nên sanh vào nẻo trời dục giới; tầm mê giữ năm giới, 
vọng khởi thương/ghét chưa ra khỏi sân giới thì sanh 
vào nẻo người; si mê chấp các pháp hữu vi, tin tà cầu 
phước nên chưa ra khỏi sỉ giới thì sanh vào nẻo a-tu- 
la. Đó là ba loại chúng sanh, gọi là trong thế giới nhẹ. 


183 


133. And what are the three lower states? Theyre 
where those who persist in poisoned thoughts and 
evil deeds are born. Those whose karma from greed is 
greatest become hungry ghosts. Those whose karma 
from anger is greatest become sufferers in hell. And 
those whose karma from delusion is greatest become 
beasts. These three lower states together with the 
previous three higher states form the six states of 
existence. From this you should realize that all karma, 
painful or otherwise, comes from your own mind. lf 
you can just concentrate your mỉnd and transcend its 
falsehood and evil, the suffering of the three realms and 
six states of existence will automatically disappear. 


And once free from suffering, youre truly free. 


In doing wholesome deeds, we receive merits. 
However, if we do not look within ourselves and 
realize our original mind, our mind will be deluded. 
And even if we receive merits, we will not be able to 
escape the three realms. Merits only direct us to be 
born into the three higher states of existence within 
the three realms. 


See also No. 84, 173. 


* 


184 


133. Thế nào là ba nẻo nặng? Chỗ gọi là buông 
lung theo tâm ba độc, chỉ tạo nghiệp ác thì rơi vào ba 
nẻo nặng. 

Nếu nghiệp tham nặng thì rơi vào nẻo nga quỷ. 

Nếu nghiệp sân nặng thì rơi vào nẻo địa ngục. 

Nếu nghiệp sỉ nặng thì rơi vào nẻo súc sanh. 

Như thế ba lớp nặng chung với ba lớp nhẹ trước 
liền thành ra sáu nẻo (7c £ú) luân hồi. 

Nên biết tắt cả nghiệp khổ đều do tâm mình sanh. 
Chỉ hay nhiếp được tâm thì lìa được các tà ác, cái khổ 
luân hồi trong tam giới, lục thú tự nhiên tiêu diệt, 

Liền được giải thoát. 

Vì tâm buông lung theo tham-sân-si tạo nghiệp, nên 

tuy làm việc thiện chúng ta được phước, nhưng nếu 

chúng ta không thường xuyên quán tâm và nhận ra 
bản tâm, để cho tâm bị mê mờ thì phước nảy vẫn 
không giúp chúng ta thoát ra ba cõi. Phước chỉ giúp 
sanh vào nẻo nhẹ thôi. 

Xin xem số 84, 173. 


+ 


18S 


THREE POISONS 


128. The three poisons are present in our sỉx sense 
organsas six kinds of consciousness, or thieves. They“re 
called thieves because they pass in and out of the gates 
of the senses, covet limitless possessions, engage in evil, 
and mask their true identity. And because mortals are 
misled in body and mind by these poisons or thieves, 
they become lost in life and death, wander through the 
sỉx states of existence, and suffer countless afflictions. 
These afflictions are like rivers that surge for a thousand 
miles because of the constant flow of small springs. But 
if someone cuts off their source, rivers dry up. 


And if someone who seeks liberation can turn 
the three poisons into the three sets of precepts and 
the six thieves into the six paramitas, he rids himself of 
affliction once and for all. 


134. But the Buddha said, “Only qƒter undergoing 
innumerable hardships ƒor three asankhya kalpos did 
I achieve enlightenment.” Why do you now say that 
simply beholding the mind and overcoming the three 
poisons is liberation? 


135. The words of the Buddha are true. But the 
three asankhya kalpas refer to the three poisoned states 
of mind. What we call asankhya in Sanskrit you call 
countless. Within these three poisoned states of mind 
are countless evil thoughts. And every thought lasts a 
kalpa. Such an infinity is what the Buddha meant by the 
three asankhya kalpas. 


186 


TAM ĐỘC 


128. Từ trong bản thể của tâm ba độc ứng hiện ra 
vào nơi sáu căn, cũng gọi là lục tặc, tức là sáu thức. Do 
sáu thức này ra vào nơi sáu căn, rồi tham trước vạn 
cảnh tạo thành nghiệp ác chướng ngăn thể chân như 
nên gọi là lục tặc. Chúng sanh do ba độc và sáu giặc 
làm loạn thân tâm, rồi chìm đắm trong sanh tử, luân 
hồi trong lục thú (sáu méo) chịu các thứ khô não. Khô 
não ví như sông rạch, nhơn nơi nguồn suối nhỏ chảy 
mãi không dứt. Nếu có người chặn bít nguồn suối kia, 
các dòng đều theo đó mà đứt. 


Người cầu giải thoát có thể chuyển ba độc thành 
ba nhóm tịnh giới và chuyển sáu giặc thành sáu ba-la- 
mật, tự nhiên hăng lìa xa tất cả biến khổ. 


134. HỎI: Như Phật đã nói: “Tu ở trong ba A-tăng- 
kỳ kiếp, vô lượng siêng năng khổ hạnh mới thành Phật 
đạo. ” Tại sao ngày nay nói chỉ quán tâm thì chế ngự ba 
độc là giải thoát? 

135. ĐÁP: Phật đã nói ra thì không có hư dối. Ba 
A-tăng-kỳ kiếp tức là tâm ba độc vậy. Tâm ba độc ấy 
có hằng hà sa số niệm ác, và ở trong mỗi niệm ác đều 
là một kiếp. Như thế hằng hà sa số không tính kế nên 
nói tam đại A-tăng-kỳ. 


187 


136. Once your real self becomes obscured by the 
three poisons, how can you be called liberated until you 
overcome their countless evil thoughts? People who 
can transform the three poisons of greed, anger, and 
delusion into the three releases are said to pass through 
the three asankhya kalpas. 


But people of this final age are the densest of 
fools. They don”t understand what the Tathagata really 
meant by the three asankhya kalpas. 


They say enlightenment is only achieved after 
endless kalpas and thereby mislead disciples to retreat 
on the path to buddhahood. 


140. The sutras of the Buddha are true. 


But long ago, when that great bodhisattva was 
cultivating the seed of enlightenment, it was to counter 
the three poisons that he made his three vows. 


Practicing moral prohibitions to counter the poison 
of greed, he vowed to put an end to all evils. 


Practicing meditation to counter the poison of 
anger, he vowed to cultivate all virtues. 


And practicing wisdom to counter the poison of 
delusion, he vowed to liberate all beings. 


Because he perseveredin these three pure practices 
of morality, meditation, and wisdom, he was able to 
overcome the three poisons and reach enlightenment. 


188 


136. Tánh chân như bị tam độc che đậy, nếu 
không vượt qua ba đại hằng sa ác độc này làm sao gọi 
là giải thoát? Nay nếu chuyển tham-sân-si ba độc làm 
ba thứ giải thoát, gọi là được qua ba A-tăng-kỳ kiếp. 

Chúng sanh đời mạt pháp ngu sĩ, độn căn, không 
hiểu lời nói bí mật của Như Lai về ba đại A-tăng-kỳ. 

(HọjJ bèn nói thành Phật phải qua vô số kiếp 
nhiều như vi trần. Đây đâu khỏi làm nghi lầm những 
người tu hành khiến họ thoái Bồ-đề đạo. 

140. ĐÁP: Phật nói là lời chân thực. 

Bồ-tát Ma-ha-tát nơi quá khứ trong lúc tu nhân 
vì đối trị ba độc phát ba thệ nguyện là: 

- Đoạn tất cä ác nên thường trì giới đối với tham 
độc; 

- Tu tất cả thiện nên thường tập định đối với sân 
độc; 

- Độ tất cä chúng sanh nên thường tu trí tuệ đối 
với sỉ độc. 

Do trì giới-định-tuệ ba pháp thanh tịnh hay tiêu 
diệt ba độc mà thành Phật đạo. 


189 


By overcoming the three poisons he wiped 
out everything sinful and thus put an end to evil. By 
observing the three sets of precepts he did nothing 
but good and thus cultivated virtue. And by putting 
an end to evil and cultivating virtue he consummated 
all practices, benefited himself as well as others, and 
rescued mortals everywhere. Thus he liberated beings. 


175. lf you can simply concentrate your mind”s 
inner light and behold its outer illumination, you'lÏ dispel 
the three poisons and drive away the six thieves once 
and for all. And without effort you'lÏ gain possession of 
an infinite number of virtues, perfections, and doors to 
the truth. Seeing through the mundane and witnessing 
the sublime is less than an eye-blink away. Realization is 
now. Why worry about gray hair? 


But the true door is hidden and can't be revealed. 
I have only touched upon beholding the mind. 


When our eyes look at the beauty in a person, we 
recognize “lusting after beautiful appearance of a person 
is a sin.” After being ordained, even though we no longer 
lust after the beauty of a person, when we see a beautiful 
flower, we still like to look at the flower. lt shows that 
lusting after the beauty of a flower is more subtle than 
lusting after the beauty of a person. 


190 


- Điều ác diệt gọi là đoạn. 

- Điều thiện đầy đủ gọi là tu. 

Do hay đoạn ác tu thiện mà muôn hạnh thành 
tựu, tự và tha đều lợi, khắp cứu giúp quần sanh, gọi 
là độ. 

175. Chỉ hay nhiếp tâm soi chiếu ở trong và giác 
quán rõ ràng ở ngoài sẽ dứt sạch ba độc hằng khiến tiêu 
mất, đóng cửa sáu tên giặc không khiến sanh nhiễm. 
Tự nhiên hằng sa công đức, các thứ trang nghiêm, vô 
số pháp môn, mỗi mỗi đều thành tựu. Siêu việt phàm 
tình, chứng lên thánh quả, mục kích không xa, ngộ 
trong chốc lát, ngay đây chắng xa, không phiền nhọc 
gì đến đầu bạc mới được. 


Chân môn sâu kín đâu thể trình bày tường tận. 
Chỉ lược nói quán tâm chút ít phần nào. 


Như con mắt thấy sắc đẹp của người, mình nói: '““Tham sắc 
đẹp là tội lỗi.” Tu rồi tuy không còn thích sắc của người 
nhưng thấy bông hoa đẹp mình còn thích còn ngắm, vậy 
tham bông hoa đẹp vi tế hơn tham sắc con người. 


191 


Before, we chase after others” wealth, and take from 
anyone who was careless about his/her wealth. After 
being ordained, we learn that taking things which we were 
not given is stealing and leads to bad karma, so we do not 
take from others anymore. lf someone accidentally drops 
his/her money, we pick it up, and return the money to the 
owner. However, we feel slightly regretful upon returning 
the money; does this show we are subtly greedy under 
this condition? 


Before, when hearing something disagreeable, we 
became angry and yelled out. Now, ordained, we are 
not angry on the outside, but inside we are burning 
with anger. We refuse to look at the person who says 
disagreeable things and go somewhere else. We still have 
anger. When we hear things without feeling angry and 
becoming offended, is when we have truly rid ourselves 
of the anger. 


When becoming attached to six sense-objects, we 
are greedy if conditions are favorable or angry if 
conditions are unfavorable. Our mind becomes 
deluded, we lose our initial awareness and balanced 
calmness, and we create Karma. We practice 
Dharma by looking within ourselves to see the 
greed and anger, and letting them go so that our 
mind returns to its initial refinement and stability. 


See qlso 76, 103, 108, 127, 149, 158,172. 


* 


192 


Ý của mình hôi xưa tham tiền tham của cho nên thấy ai hơ 
hỏng thì lấy. Bây giờ có tu biết răng lây của không cho là 
mang tội trộm cắp nên không dám lây nữa. Lỡ có ai làm 
rớt tiền vật, mình lượm và mang trả lại. Nhưng nếu trong 
lòng còn tiếc, vậy có phải là tham vi tế không? 


Hồi xưa nghe nói trái tai mình nổi giận la hét. Bây giờ 
tu khá không giận ngoài mặt mà ngầm ngầm trong bụng, 
không thèm nhìn mặt người nói, bỏ đi chỗ khác. Như vậy 
vẫn là sân. Chừng nào khi nghe không thấy chướng ngại, 
không thấy bực bội thì mới hết sân. 


Khi chúng ta dính mắc với sáu trần, nếu thuận ý 
mình sẽ khởi tham, hoặc nghịch ý mình sẽ khởi sân. 
Tâm bị nhiễm tham hoặc sân độc nên mê mờ, mất 
đi niệm biết tỉnh khôi và bình ổn ban đầu, từ đó tạo 
nghiệp. Tu là nhìn tâm để phát hiện tham hay sân 
trong tâm, buông đi thì tâm trở về vị trí tỉnh khôi và 
bình ôn ban đầu. 


Xin xem số 76, 103, 108, 127, 149, 158,172. 


x 


193 


SIX PARAMITAS 


142. But the sutrgs say the six pgramitgs gre 
charity, mordlity, patience, devotion, meditation, 
and wisdom. Now you say the pgramitgs refer to the 
purification oƒ the senses. What do you mean by this? 
And why are they called ƒerries? 


143. Cultivating the paramitas means purifying the 
sỉix senses by overcoming the sỉix thieves. Casting out 
the thief of the eye by abandoning the visual world is 
charity. Keeping out the thief of the ear by not listening 
to sounds is morality. Humbling the thief of the nose 
by equating all smells as neutral is patience. Controlling 
the thief of the mouth by conquering desires to taste, 
praise, and explain is devotion. 


Quelling the thief of the body by remaining 
unmoved by sensations of touch is meditation. And 
taming the thief of the mind by not yielding to delusions 
but practicing wakefulness is wisdom. 


These six paramitas are transports. Like boats or 
rafts, they transport beings to the other shore. Hence 
theyre called ferries. 


194 


SÁU BA-LA-MẬT 


142. HỎI: Như kinh nói, sáu ba-la-mật cũng gọi 
là sáu độ, tức là: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, 
thiền định, và trí tuệ. Nay nói sáu căn thanh tịnh gọi là 
Ba-la-mật thì làm sao mà thông hội dược? Lại sáu độ 
nghĩa ấy thế nào? 

143. ĐÁP: Muốn tu sáu độ, phải tịnh sáu căn, 
phải hàng phục lục tặc. 

- Hay xả nhãn tặc (giặc mắp). lìa được cảnh sắc, 
gọi là bố thí. 

- Hay cắm nhĩ tặc, không buông lung theo thanh 
trần, gọi là trì giới. 

- Hay nhiếp phục tỉ tặc, đồng bình đẳng với các 
mùi thơm hôi, tự tại điều hòa, gọi là nhẫn nhục. 

- Hay chế phục thiệt tặc, không tham các vị và ca 
ngâm xướng vịnh, gọi là tinh tấn. 

- Hay hàng phục thân tặc, đối với xúc lặng lẽ 
chẳng động, gọi là thiền định. 

- Hay điều phục ý tặc, không thuận theo vô minh, 
thường tu giác tuệ, gọi là trí tuệ. 


Sáu độ là vận chuyển. Sáu ba-la-mật như chiếc 
thuyền hay chiếc bè vận chuyển chúng sanh đến nơi 
bờ kia. Nên gọi là sáu độ. 


195 


138. The three sets of precepts are for overcoming 
the three poisoned states of mind. When you overcome 
these poisons, you create three sets of limitless virtue. A 
set gathers things together in this case, countless good 
thoughts throughout your miỉnd. And the six paramitas 
are for purifying the six senses. What we call paramitas 
you call means to the other shore. By purifying your 
six senses of the dust of sensation, the paramitas 
ferry you across the River of Affliction to the Shore of 
Enlightenment. 


81. When you re deluded, this shore exists. When 
you wake up, it doesn't exist. Mortals stay on this shore. 
But those who discover the greatest of all vehicles stay 
on neither this shore nor the other shore. 


They re able to leave both shores. Those who 
see the other shore as different from this shore dont 
understand zen. 


110. When you re deluded, you're on this shore. 


When you re aware, you re on the other shore. 
But once you know your mind is empty and you see no 
appearances, you re beyond delusion and awareness. 
And once you re beyond delusion and awareness, the 
other shore doesn't exist. 


The tathagata isn”t on this shore or the other shore. 
And he isnt in midstream. Arhats are in midstream 
and mortals are on this shore. On the other shore is 
buddhahood. 

See also 6, 80, 105, 145, 146. 


x 


196 


138. ĐÁP: Tam tụ tịnh giới là ngăn tâm ba độc 
thành ra vô lượng nhóm thiện. Vô lượng pháp thiện 
hội họp nơi tâm nên gọi là tam tụ tịnh giới. Lục Ba-la- 
mật ấy tức là tịnh sáu căn. Lục ba-la-mật tức bờ bên 
kia. Người Ấn Độ gọi là ba-la-mật. Người Trung Hoa 
gọi là đến bờ bên kia. Do sáu căn thanh tịnh không 
nhiễm theo sáu trần, tức là qua được con sông phiền 
não, đến bờ Bằ-đề. 

81. Khi mê thì có bờ nầy. Khi ngộ thì không bờ 
này. Vì cớ sao? Vì phàm phu một bề trụ bên này. Nếu 
giác được tối thượng thừa, tâm không trụ bên nây 
cũng chẳng trụ bên kia. 

Cho nên lìa bờ bên này và bờ bên kia vậy. Nếu 
thấy bờ kia khác với bờ nầy, tâm người ấy chưa được 
thiền định. 

110. Khi mê là ở bờ nây. Khi ngộ là ở bờ kia. Nếu 
biết tâm không, chắng thấy tướng thì lìa mê ngộ. Đã 
lìa mê ngộ, tức không bờ này bờ kia. 

Như Lai không ở bờ này, cũng chẳng ở bờ kia, 
chẳng ở ngay giữa dòng. Ở giữa dòng là chỉ cho người 
tiểu thừa. Bờ bên nầy chỉ cho phàm phu. Bờ bên kia 
chỉ cho Bồ-tát. 

Xin xem số 6, 80, 105, 145, 146. 


x 


197 


THREE SETS of PRECEPTS 


137. But the gregt bodhisattvas have gchieved 
enlightenment only by observing the three sets 0ƒ 
precepts and practicing the six paramitas. 


Now you tell disciples merely to behold the 
mind. How can anyone reach enlightenment without 
cultivating the rules oƒ discipline? 


138. The three sets of precepts are for overcoming 
the three poisoned states of mind. When you overcome 
these poisons, you create three sets of limitless virtue. 
A set gathers things together in this case, countless 
good thoughts throughout your mind. 


And the six paramitas are for purifying the six 
senses. What we call paramitas you call means to the 
other shore. By purifying your sỉix senses of the dust of 
sensation, the paramitas ferry you across the River of 
Affliction to the Shore of Enlightenment. 


141. You should realize that the practice you 
cultivate doesn”t exist apart from your mind. lf your 
mind is pure, all buddha-lands are pure. The sutras 
say, “If their mỉnds are impure, beings are impure. lf 
their minds are pure, beings are pure.” And “To reach a 
buddha-land, purify your mind. As your mind becomes 
pure, buddha-lands become pure.” Thus by overcoming 
the three poisoned states of mind the three sets of 
precepts are automatically fulfilled. 


See also 145, 146. 


198 


TAM TỤ TỊNH GIỚI 


137. HÔI: Bồ-tát Ma-ha-tát do trì tam tụ tịnh giới, 
hành lục pháp ba-la-mật mới thành Phật đạo. 


Nay bảo người học chỉ cần quán tâm, không tu 
giới hạnh thì làm sao thành Phát? 


138. ĐÁP: Tam tụ tịnh giới là ngăn tâm ba độc 
thành ra vô lượng nhóm thiện. Vô lượng pháp thiện 
hội họp nơi tâm nên gọi là tam tụ tịnh giới. 


Lục ba-la-mật tức tịnh hóa sáu căn. Người Ấn Độ 
gọi là ba-la-mật. Người Trung Hoa gọi là đến bờ bên 
kia. Do sáu căn thanh tịnh không nhiễm theo sáu trần, 
tức là qua được con sông phiền não, đến bờ Bồ-đề. 

141. Nên biết chỗ tu giới hạnh chắng lìa nơi tâm. 
Nếu tự tâm thanh tịnh thì tất cả Phật độ đều thanh 
tịnh. Nên kinh nói: “Tâm cấu thì chúng sanh cấu. Tâm 
tịnh thì chúng sanh tịnh. Muốn đến nước Phật, trước 
cần tịnh tâm. Tùy tâm mình tịnh, xứ Phật tịnh theo. 
Ba tụ tịnh giới tự nhiên thành tựu.” 


Xin xem số 145, 146. 


199 


MIND 


119. lƒ someone ¡is determined to reach 
enlightenment, what is the most essential method he 
can practice? 


120. The most essential method, which includes 
all other methods, is beholding the mind. 


121. But how can one method include all others? 


122. The mind is the root from which all things 
8row. lf you can understand the mind, everything else 
is included. It”s like the root of a tree. All a tree”s fruit 
and flowers, branches and leaves depend on its root. 
lf you nourish its root, a tree multiplies. lf you cut its 
root, it dies. Those who understand the mind reach 
enlightenment with minimail effort. Those who don't 
understand the mind practice in vain. Everything good 
and bad comes from your own mind. To find something 
beyond the mind is impossible. 


123. But how can beholding the mind be called 
understanding? 


124. When a great bodhisattva delves deeply into 
perfect wisdom, he realizes that the four elements and 
five shades are devoid of a personal self. 


200 


" 


TAM 


119. HỎI: Nếu có người chí cầu Phật đạo thì phải 
tu theo pháp gì thật là tỉnh yêu? 

120. ĐÁP: Chỉ quán tâm. Đó là một pháp tổng 
nhiếp hết các pháp nên rất là tỉnh yếu. 

121. HỎI: Sao nói một pháp hay nhiếp hết các 
pháp? 

122. ĐÁP: Tâm là cội gốc của muôn pháp. Tắt cả 
các pháp chỉ do tâm mà sanh. 

Nếu hay liễu được tâm thì muôn pháp đều đầy 
đủ, ví như cây to có những cành lá và hoa quả đều y 
nơi gốc sanh ra. Khi săn sóc ở gốc thì cây sinh sôi nảy 
nở. Khi chặt cây đào gốc ắt cây phải chết. 

Nếu liễu được tâm tu hành thì ít tốn công lực mà 
dễ thành. Còn không liễu được tâm tu hành thì phí 
công nhiều mà vô ích. Nên biết tất cả thiện ác đều do 
tâm mình. Ngoài tâm riêng cầu gì khác trọn không có 
lẽ ấy. 

123. HỎI: Thế nào quán tâm gọi là liễu? 

124. ĐÁP: Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành thâm pháp 
bát-nhã ba-la-mật-đa, rõ tứ đại ngũ uẫn vốn không, 
vô ngã. 


201 


Andlhe realizes that the activity of his mind has two 
aspects: pure and impure. By their very nature, these 
two mental states are always present. They alternate as 
cause or effect depending on conditions, the pure mind 
delighting in good deeds, the impure mind thinking of 
evil. 


Those who aren't affected by impurity are sages. 
They transcend suffering and experience the bliss of 
nirvana. All others, trapped by the impure mỉnd and 
entangled by their own karma, are mortals. 


They drift through the three realms and suffer 
countless afflictions, and all because their impure mind 
obscures their real self. 


Pure mind ¡is awareness, impure mind ¡is 
unawareness. When the six sense-organs are in 
contact with six sense objects we become attached 
and as result we create good/bad karma, subject to 
sinking into the three realms of suffering. 


When King Wu of Liang asked: “What is the meaning 
of the Supreme Sacred Principle?” the Patriarch 
replied, “Vast emptiness, nothing holy.” “Who is in 
front of me?” asked the king. “Dont know,” replied 
the Patriarch. 


The King could not get to the profound meaning. 
The Patriarch then left Liang for Northern Wei. 


The Supreme Sacred Principle is the ultimate end of 
the Way, beyond words, beyond any discrimination. 
lt is vast emptiness” because it is not the object of 
Six senses or six consciousnesses. lt is “nothing holy” 
because there is no fixed reality. 


202 


Rồi liễu kiến, tự tâm khởi dụng có hai thứ sai 
biệt. Một là tịnh tâm, hai là nhiễm tâm. 


Hai tâm pháp này tự nhiên xưa nay đều có, tuy 
giả duyên hợp mà hỗ tương đối đãi. Tâm tịnh hằng ưa 
nhân lành, còn nhiễm thì thường suy nghĩ nghiệp ác. 


Nếu không thọ nhiễm thì gọi là thánh, xa lìa các 
khô đau, chứng được cái vui Niết-bàn. Còn theo tâm 
nhiễm mà tạo nghiệp ắt chịu trói buộc, gọi là phàm. 


Họ chìm đắm trong tam giới, chịu các thứ khổ. 

Vì cớ sao? Vì do tâm nhiễm kia che lấp thể chân như. 
Tâm tịnh đồng nghĩa với tỉnh giác và tâm nhiễm là sỉ 
mê, tức là sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần có dính 
mắc và tạo nghiệp thiện/ác, nên chìm đắm trong ba 
cõi, chịu các thứ khổ. 


Khi vua Lương Võ để hỏi Tổ Đạt-ma: “Thế nảo là 
đệ nhất nghĩa của thánh đế?” Tổ đáp: “Rỗng thênh 
không thánh.” Vua hỏi: “Đối diện trẫm là ai?” Tổ 
đáp: “Chăng biết.” 


Vua không khế hội. Tổ bèn sang sông đến Bắc Ngụy. 


Thánh đế đệ nhất nghĩa là cứu cánh của Đạo, ra 
ngoài ngôn ngữ và siêu vượt phân biệt đối đãi. Rỗng 
thênh vì đây không phải đối tượng của sáu căn hay 
sáu thức. Không thánh vì không có thực thê cố định. 


203 


Certainly, in front of the King was the Patriarch 
Bodhidharma in flesh and blood. 


But the Patriarch replied “Don't know” because 
with his pure mind he lived with the real self or true 
person which is his suchness-nature, neither born 
nor dead, not with his impermanent body. 


That suchness-nature is indeed the Patriarch, who 
cannot be realized through words, hence the reply 
“Dont know.” 


Reasoning and  mind-consciousness can never 
realize this suchness-nature or Original Face, which 
is also called Dharma Body, True Mind, Buddha, 
Supreme Sacred Principle. 


8. But iƒ they don”t define it, what do they mean 
by mind? 


9. You ask. That”s your miỉnd. I answer. That”s my 
mind. If I had no mind, how could l answer? lf you had 
no mind, how could you ask? That which asks is your 
mind. 


Through endless kalpas without beginning, what 
ever you do, wherever you are, that”s your real mind 
that”s your real buddha. This mind is the buddha says 
the same thing. Beyond this mind youll never find 
another buddha. To search for enlightenment or nirvana 
beyond this mind is impossible. The reality of your own 
self-nature, the absence of cause and effect, is what”s 
meant by miỉnd. 


204 


“Đối trắm” rõ ràng là Tổ Đạt-ma, con người bằng 
xương băng thịt. 


Nhưng Tổ đáp “không biết” vì tâm của Tổ không 
nhiễm, nên Tổ sống với con người chân thật là thể 
chân như bất sanh bất diệt, không sống với con 
người bằng xương bằng thịt sanh diệt. Thể chân như 
đó mới chính là Tổ, và vì lời nói không với đến được 
nên “không biết.” 

Lý trí và ý thức “không biết” được thê chân như hay 
“gương mặt xưa nay' này, còn gọi là Pháp thân, chân 
tâm, Phật tánh, Thánh đề đệ nhất nghĩa. 


8. HỎI: Nếu chẳng lập văn tự thì lấy gì làm tâm? 


9. ĐÁP: Ông hỏi ta, tức là tâm của ông. Ta đáp 
ông, tức là tâm của ta. Ta nếu không tâm, nhân đâu 
mà hiểu để đáp lời ông. Ông nếu không tâm, nhân đâu 
mà hiểu để hỏi ta. Hỏi ta, tức là tâm ông. 

Từ vô thỉ kiếp đến nay, tấy cả thi vi vận động, 
trong tất cả thời nào và tất cả chỗ đều là bản tâm của 
ông, đều là bản Phật của ông. Tức tâm là Phật cũng 
lại như thế. Trừ tâm này ra, trọn không có Phật nào 
khác có thể được. Lìa tâm này tìm Bồ-đề, Niết-bàn 
trọn không có lẽ phải. Tự tánh chân thật chẳng phải 
nhân chẳng phải quả. Pháp tức là nghĩa của tâm. 


205 


Your mind is nirvana. You might think you can find 
a buddha or enlightenment somewhere beyond the 
mind, but such a place doesn't exist. 


38. The minds capacity is limitless, and its 
manifestations are inexhaustible. Seeing forms with 
your eyes, hearing sounds with your ears, smelling odors 
with your nose, tasting flavors with your tongue, every 
movemernt or state is all your mỉnd. At every moment, 
where language can't go, that”s your mind. 


107. Without the mind there”s no buddha means 
that the buddha comes from the miỉnd. The mind gives 
birth to the buddha. But although the buddha comes 
from the mind, the mind doesn”t come from the buddha, 
just as fish come from water, but water doesn”t come 
from fish. Whoever wants to see a fish sees the water 
before he sees the fish. And whoever wants to see a 
buddha sees the mind before he sees the buddha. 


Once you've seen the fish, you forget about the 
water. And once you ve seen the buddha, you forget 
about the mind. lf you don't forget about the mind, the 
mind will confuse you, just as the water will confuse 
you if you don't forget about it. 


Whoever wants to see a fish sees the water before 
he sees the fish. And whoever wants to see a 
buddha sees the mind before he sees the buddha. 


Therefore, because our practice is to become 
Buddha, we should see and be aware of our mind 
activities — greed, anger, or delusion? 


206 


Tự tâm là Bồ-đề. Tự tâm là Niết-bàn. Nếu nói 
ngoài tâm có Phật và Bồ-đề có thể được thì không có 
lẽ phải. 

38. Tâm lượng rộng lớn và ứng dụng không cùng. 
Ứng nơi mắt thì thấy sắc, ứng nơi tai thì nghe tiếng, 
ứng nơi mũi thì ngửi mùi, ứng nơi lưỡi thì nếm vị ... 
cho đến thi vi vận động đều là tự tâm. Trong tất cả thời 
chỉ có “ngôn ngữ đạo đoạn” tức là tự tâm. 


107. Lìa Phật không tâm ấy là nói Phật nơi tâm 
lưu xuất. Tâm hay sanh Phật, tuy Phật từ tâm sanh, 
mà Phật chưa từng sanh tâm. Cũng như cá sanh ở 
nước, nhưng nước không thể sanh nơi cá. Cho nên 
muốn xem cá, chưa thấy cá mà trước đã thấy nước. 
Cũng vậy, muốn xem Phật, chưa thấy Phật mà trước 
đã thấy tâm. 


Tức biết đã thấy được cá thì phải quên nước, đã 
thấy được Phật thì phải quên tâm. Nếu không quên 
tâm thì sẽ bị tâm làm mê lầm. Nếu không quên nước 
thì sẽ bị nước làm mê lầm. 

Muốn xem cá, chưa thấy cá mà trước đã thấy nước. 


Cũng vậy, muốn xem Phật, chưa thấy Phật mà trước 
đã thấy tâm. 


Như vậy mục đích tu tập là thành Phật thì trước phải 
thấy biết tâm của chúng ta đang vận hành như thế 
nào, là tham, là sân, hay sĩ? 


207 


However, when we recognize our greedy, angry, or 
deluded minds, if we cannot let them go we are still 
governed by them and create Karma. Only when 
we drop these poisonous states of mind, will the 
Buddha within us manifest. So, it is said that the 
buddha comes from the mind. 


78. Not thinking about anything is zen. Once you 
know this, walking, standing, sitting, or lying down, 
everything you do is zen. To know that the mind is empty 
is to see the buddha. The buddhas of the ten directions 
have no mind. To see no mind is to see the buddha. 


79. To give up yourself without regret is the 
greatest charity. 


To transcend motion and stillness is the highest 
meditation. Mortals keep moving, and arhats stay 
still. But the highest meditation surpasses both that of 
mortals and that of arhats. 


People who reach such understanding free 
themselves from all appearances without effort and 
cure all illnesses without treatment. Such is the power 
of great zen. 


See glso10, 11, 12, 72, 73, 97, 102, 106, 116, 130, 
141. 


208 


Nhưng nếu rõ biết tâm tham-sân-si mà không buông 
bỏ thì vẫn bị tâm đó sai sử dẫn đến tạo nghiệp. Chỉ 
khi nào buông bỏ tâm đó thì Phật xuất hiện. Cho nên 
nói Phật từ tâm lưu xuất. 


78. Chẳng nhớ tất cả pháp mới gọi là thiền định. 
Nếu rõ được lời này thì đi-đứng-nằm-ngồi đều là thiền 
định. Biết tâm là không gọi là thấy Phật. Vì cớ sao? Vì 
mười phương chư Phật đều do vô tâm. Không thấy nơi 
tâm gọi là thấy Phật. 

79. Xả bỏ tâm không tiếc gọi là đại bố thí. 

Lầa hết động và định gọi là đại tọa thiền. Vì cớ 
sao? Vì phàm phu một bề hướng về động, tiểu thừa 
một bề hướng về định. Ra khỏi hai lỗi tọa thiền của 
phàm phu và tiểu thừa gọi là đại tọa thiền. 


Nếu khởi được cái hội này thì tất cả tướng chẳng 
la mà tự hiểu, tất cả bệnh chẳng trị mà tự lành 


Xin xem số 10, 11, 12, 72, 73, 97, 102, 106, 116, 130, 
LẠI. 


209 


TRUE SEEING 


88. The mind and the world are opposites, and 
vision arises where they meet. When your mỉnd doesn't 
stir inside, the world doesnt arise outside. When the 
world and the mind are both transparent, this is true 
vision. And such understanding is true understanding. 


The seeing arises where the mind and the 
Surroundings meet. The seeing is the marvelous 
function or manifestation of our enlightened nature. 
lf our mind stops at this stage, without any further 
thought, we are aware. At this point the mind and 
the surroundings are both transparent and pure. 


Otherwise if successive thoughts arise in our mind 
there is attachment which generates craving-anger- 
delusion that leads us to create Karma. 


89. To see nothing is to perceive the Way, 
and to understand nothing is to know the Dharma, 
because seeing is neither seeing nor not seeing and 
because understanding is neither understanding nor 
not understanding. Seeing without seeing is true 
vision. Understanding without understanding is true 
understanding. 


210 


CHÁNH KIÊN 


88. Tâm và cảnh đối đãi nhau, cái thấy sanh 
trong ấy. Nếu trong chăng khởi tâm thì ngoài chắng 
sanh cảnh. Cho nên tâm và cảnh đều tịnh mới gọi là 
chân kiến. Hiểu được như thế mới gọi là chánh giải 
(thực hiểu). 


Cái thấy phát sanh khi tâm và cảnh gặp nhau. Cái 
thấy nảy là diệu dụng của tánh biết. Nếu chúng 
ta dừng ngang đây, không khởi niệm tiếp theo thì 
chúng ta tỉnh giác. Lúc đó tâm và cảnh đều thanh 
tịnh. 


Ngược lại nêu chúng ta khởi niệm tức là có sự dính 
mắc, từ đó tham-sân-s¡i phát sinh và dẫn đến tạo 
nghiệp. 


89. Chẳng thấy tất cả pháp mới gọi là được đạo. 
Chắng hiểu tất cả pháp mới gọi là hiểu pháp. Vì cớ 
sao? Vì thấy cùng chẳng thấy đều là chẳng thấy; hiểu 
cùng chẳng hiểu đều là chắng hiểu. Thấy cái không 
thấy mới gọi là chân kiến. Hiểu được như thế mới gọi 
là đại giải. 


211 


90. True vision isn”t just seeing seeing. It's also 
seeing not seeing. And true understanding isnt just 
understanding understanding. It's also understanding 
not understanding. lf you understand anything, you 
don”t understand. Only when you understand nothing 
is it true understanding. Understanding ¡is neither 
understanding nor not understanding. 


“Seeing seeing” is seeing objects, “understanding 
understanding” is understanding things; both mean 
seeing and understanding the birth-and-death 
appearance of all phenomena. This is the function 
or manifestation aspect. “Seeing not seeing” and 
“understanding not understanding” means we 
realize that the true nature of all phenomena is 
empty. This is the substance aspect. 


See qlso 86, 87. 


212 


90. Chân kiến chắng phải chỉ thấy ở nơi thấy, 
cũng thấy ở nơi chẳng thấy. 

Chân giải chẳng phải thắng nơi giải, mà cũng là 
giải nơi bất giải. Phàm có chỗ giải đều gọi là bất giải. 
Phàm không chỗ giải mới gọi là chân giải. Giải cùng 
bất giải đều không phải giải. 

Thấy nơi thấy tức thấy vật, và hiểu nơi hiểu tức hiểu 

vật; cả hai có nghĩa là thấy và hiểu tướng sinh diệt 

của các pháp. Đây nói mặt dụng. Thấy nơi không 
thấy và hiểu nơi không hiểu là nhận ra thực tánh các 
pháp vốn là không. Đây nói mặt thê. 


Xin xem số 86, §7. 


213 


MERITORIOUS WORKS 


147. Throughout the sutrgs the Buddha tells 
mortdls they can achieve enlightenment by perƒorming 
such meritorious works qs building mongsteries, casting 
statues, burning incense, scattering ƒlowers, lighting 
eternal lamps, practicing dll six periods oƒ the day and 
night, walking qaround stupas, observing ƒasts, and 
worshipping. But iƒ beholding the mind includes dll 
other practices, then such works as these would appeadr 
redundant? 


148. The sutras of the Buddha contain countless 
metaphors. Because mortals have shallow minds and 
don”t understand anything deep, the Buddha used the 
tangible to represent the sublime. People who seek 
blessings by concentrating on external works instead of 
internal cultivation are attempting the impossible. 


150. Casting statues refers to all practices cultivated 
by those who seek enlightenment. 


The Tathagata”s sublime form can't be represented 
by metal. Those who seek enlightenment regard their 
bodies as the furnace, the Dharma as the fire, wisdom 
as the craftsmanship, and the three sets of precepts and 
sỉx paramitas as the mold. 


214 


VIỆC CÔNG ĐỨC 


147. HỎI: Trong kinh nói, Phật dạy chúng sanh 
phải tu tạo ngôi già-lam, đúc hoặc vẽ hình tướng Phật, 
đốt hương tán hoa, thắp đèn sáng luôn ngày đêm ngày 
sáu thời, đi nhiễu tháp hành đạo, trì trai, lễ bái - mọi thứ 
công đức như vậy mới thành Phật đạo. Nếu chỉ quán 
tâm mà tổng nhiếp hết các hạnh, nói như vậy là hư dối 
sao? 


148. ĐÁP: Phật nói kinh dùng vô lượng phương 
tiện do vì tất cả chúng sanh độn căn yếu kém không 
ngộ được ý nghĩa thậm thâm, sở dĩ mượn pháp hữu vi 
để dụ cho pháp vô vi. Nếu người chẳng tu nội hạnh, 
duy chỉ cầu bên ngoài mong được phước thì không thể 
có được. 


150. Nói đúc tạc hay vẽ hình tượng Phật, Bồ-tát 
là nói tất cä chúng sanh cầu Phật đạo. 


Phải tu các giác hạnh phỏng theo chân dung diệu 
tướng của Như Lai. Há đúc vàng tạc đồng mà thành 
sao? Thế nên, người cầu giải thoát dùng thân làm lò 
hương, dùng Pháp làm lửa, trí tuệ làm thợ khéo, dùng 
ba tụ tịnh giới, sáu ba-la-mật làm khuôn mẫu để đúc. 


215 


They smelt and refine the true buddha-nature 
within themselves and pour it into the mold formed 
by the roles of discipline. Acting in perfect accordance 
with the Buddha”s teaching, they naturally create a 
perfect likeness. The eternal, sublime body isn”t subject 
to conditions or decay. lf you seek the Truth but don't 
learn how to make a true likeness, what will you use in 
its place? 


The blessings or merits acquired from building 
a monastery are good rewards, otherwise the 
retribution of sin is the bad reward. 


But both rewards are causatve or karmic 
phenomena which are birth and death. However, 
virtue implies the internal cultivation of meditation 
and wisdom. Here the term blessings means 
virtues, and only virtues can lead to enlightenment 
and liberation. This ¡is illustrated in the dialogue 
between Bodhidharma and King Wu of Liang as 
follow: 


After he arrived in China, before spending nine 
years in meditation facing the rock wall of a cave 
near Shaolin temple, Bodhidharma met King Wu of 
Liang. 


King Wu asked the Patriarch Bodhidharma, “1 have 
been printing the scriptures, building temples, and 
supporting monks. What virtue have I achieved?” 


“No virtue is achieved,” said Bodhidharma. 


216 


Họ lọc luyện chất chân như Phật tánh nơi mình 
cho thắm nhập khắp tất cả mô phạm của giới luật, như 
lời dạy mà vâng làm, không đề một chút nào thiếu sót, 
tự nhiên được thành tựu hình tượng chân dung Phật. 
Đó là pháp thân cứu kính thường trụ vi diệu không 
phải những pháp hữu vi bại hoại. Người cầu đạo mà 
không hiểu ý nghĩa việc đúc tạc chân dung như thế thì 
nương vào đầu mà nói là công đức? 

Tu bổ già-lam chỉ cho phước báo là quả báo tốt, 

ngược lại với tội báo là quả báo xấu. 


Tuy nhiên cả hai vẫn là pháp hữu vi sinh diệt. Trong 
khi công đức do công phu tu tập nội tâm hướng về 
định, huệ. Ở đây chữ phước có nghĩa công đức, và 
chỉ có công đức mới đưa đến giác ngộ và giải thoát. 
Điều này được nêu rõ trong đối đáp giữa tô Đạt-ma 
và vua Lương Võ Đề như sau: 


Sau khi đến Trung Hoa, trước khi ngồi chín năm 
quay mặt vào vách đá (cứu niên điện bích) trong một 
hang động trên núi Thiếu Lâm, tổ Đạt-ma đã gặp 
vua Lương Võ Đề. 
Vua hỏi Tổ: “Trâm ¡n kinh, cất chùa và độ tăng có 
công đức chăng?” 


Tổ đáp: “Không công đức.” 


217 


In the Platform Sutra, Patriarch Hui-Neng also said, 
“Merits can not be considered virtue achieved. 
Virtue is in the Dharma Body, not in the accumulation 
of merits.” lÍ we practice donations such as printing 
scriptures, building temples, and supporting monks, 
from the standpoint of form consequently there 
is merit. But the source-meaning of giving is to 
practice equanimity, and if this practice reaches the 
ultimate level of “Three emptinesses in giving” (no 
giver, no giƒt, no recipient), meditation and wisdom 
can as well be achieved, and then we get virtue. 


151. And burning incense doesn”t mean ordinary 
material incense but the incense of the intangible 
Dharma, which drives away filth, ignorance, and evil 
deeds with its perfume. There are five kinds of such 
dharma-incense. Firsf is the incense of morality, which 
means renouncing evil and cultivating virtue. Second is 
the incense of meditation, which means deeply believing 
in the Mahayana with unwavering resolve. Third is the 





incense of wisdom, which means contemplating the 
body and mind, inside and out. Fourth is the incense of 
liberation, which means severing the bonds ofignorance. 
And fífth is the incense of perfect knowledge, which 
means being always aware and nowhere obstructed. 


218 


Ngoài ra tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn đã 
nói “Không thể đem phước đổi làm công đức. Công 
đức ở trong Pháp thân, không phải do tu phước 
mà được.” Nếu gieo nhân bố thí cúng dường như 
in kinh, cất chùa, độ tăng trên mặt hình tướng chắc 
chắn có phước báo. Nhưng nghĩa gốc của bồ thí là 
tập tu hạnh xả, và tu xả đến mức rốt ráo, được “tam 
luân không tịch (người nhận, người cho và của cho 
là không)` sẽ đạt định phát huệ, tức có công đức. 
151. Việc đốt hương không phải là hương hình 
tướng ở thế gian mà chính là hương vô vỉ của chánh 
pháp. Hương này xông lên khiến mùi hôi nhơ của vô 
minh ác nghiệp thảy đều tiêu diệt. Hương chánh pháp 
ấy có năm thứ: 
4Một là hương giới, nghĩa là nắng đoạn các ác, tu 
mọi điều lành. 
Hai là hương định, nghĩa là thâm tín đại thừa, 
tâm không thoái chuyến. 


Ba là hương tuệ, nghĩa là thường nơi thân tâm 
trong ngoài quán sát. 


Bốn là hương giải thoát, nghĩa là hay đoạn tất cả 
vô mỉnh kiếp phược. 


Năm là hương giải thoát tri kiến, nghĩa là quán 
chiếu thường sáng suốt, thông đạt không ngại. 


219 


These five are the most precious kinds of incense 
and far superior to anything the world has to offer. 


153. For scattering flowers the same holds true. 
This refers to speaking the Dharma, scattering flowers 
of virtue, in order to benefit others and glorify the real 
self. These flowers of virtue are those praised by the 
Buddha. They last forever and never fade. And whoever 
scatters such flowers reaps infinite blessings. lf you 
think the Tathagata meant for people to harm plants by 
cutting off their flowers, youre wrong. 


Those who observe the precepts don't injure any 
of the myriad life forms of heaven and eatth. lf you hurt 
something by mistake, you suffer for it. But those who 
intentionally break the precepts by injuring the living 
for the sake of future blessings suffer even more. How 
could they let would-be blessings turn into sorrows? 


154. The eternal lamp represents perfect 
awareness. 


Likening the illumination of awareness to that of 
a lamp, those who seek liberation see their body as the 
lamp, their mind as its wick, the addition of discipline as 
its oil, and the power of wisdom as its flame. 


By lighting this lamp of perfect awareness they 
dispel all darkness and delusion. And by passing this 
dharma on to others they“re able to use one lamp to 
light thousands of lamps. 


220 


Đó là năm thứ hương tối thượng, thế gian không 
gì sánh bằng. 


153. Việc tán hoa nghĩa cũng như vậy, tức là diễn 
nói chánh pháp tán hoa công đức để làm lợi ích cho 
loài hữu tình và ca tụng tánh chân như khiến cho tất 
cả trang nghiêm. Hoa công đức này tán thán Phật, cứu 
kính thường trụ và không thời kỳ nào héo tàn. Ai tán 
hoa như thế sẽ được phước vô lượng. Nếu nói Như 
Lai dạy chúng sanh chặt cành bứt nhánh lấy hoa cúng 
Phật, làm thương tốn đến cỏ cây, điều ấy không đúng. 


Vì sao? Vì người đã giữ giới thanh tịnh thì vạn 
tượng sum la trong trời đất đều chẳng xúc chạm. Nếu 
lầm xúc chạm mắc tội rất lớn, huống nữa ngày nay cố 
tình hủy họai, phá tịnh giới, thương tốn vạn vật để cầu 
phước báo thì muốn lợi ích cho mình trở lại thành tốn 
giảm. 

154. Đốt đèn lưu ly (sáng mãi) là nói tâm chánh 
giác. Lấy sức sáng của tánh giác dụ như ngọn đèn. Thế 
nên mọi người cầu giải thoát phải lấy thân làm đài của 
ngọn đèn, lấy tâm làm tim đèn, giới hạnh là châm dầu 
cho đèn, và trí tuệ sáng suốt dụ lửa đèn. 

Đó là đèn chánh giác chiếu phá tất cả vô minh sỉ 
ám. Và dùng pháp này truyền bá đến mọi người khai 
thị cho nhau, tức là một ngọn đèn mỗi qua trăm ngàn 
ngọn đèn. 


221 


And because these lamps likewise light countless 
other lamps, their light lasts forever. 


156. Practicing all six periods of the day and night 
means constantly cultivating enlightenment among the 
sỉx senses and persevering in every form of awareness. 
Never relaxing control over the sỉx senses is what”s 
meant by all six periods. 


157. As for walking around stupas, the stupa is 
your body and mind. When your awareness circles your 
body and mind without stopping, this is called walking 
around a stupa. The sages of long ago followed this 
path to nirvana. But people today dont understand 
what this means. Instead of looking inside they insist 
on looking outside. They use their material bodies to 
walk around material stupas. And they keep at it day 
and night, wearing themselves out in vain and coming 
no closer to their real self. 


158. The same holds true for observing a fast. lt's 
useless unless you understand what this really means. 
To fast means to regulate, to regulate your body and 
mind so that they”re not distracted or disturbed. And 
to observe means to uphold, to uphold the rules of 
discipline according to the Dharma. 


222 


Đèn này qua đèn khác không cùng tận, nên gọi 
là chong đèn sáng mãi. 


156. Sáu thời hành đạo nghĩa là nơi sáu căn 
thường hành đạo. Tu các giác hạnh và điều phục sáu 
căn không lúc nào lơi lỏng, gọi là sáu thời hành đạo. 


157. Nói nhiễu tháp hành đạo, “tháp” tức là “thân 
tâm.” Phải tu các giác hạnh tuần nhiễu thân tâm niệm 
niệm chắng dừng, gọi là “nhiễu tháp”. Thánh nhân 
thời quá khứ đều hành đạo này đến được Niết-bàn. 
Thời nay người đời không hội được lý này, chẳng 
hành nội tâm, chỉ chấp bên ngoài mà cầu, đem thân 
chất ngại nhiễu quanh tháp thế gian, ngày đêm luống 
tự nhọc công, đối với chân tánh không chút lợi ích gì. 


158. Còn trì trai phải hiểu được ý, nếu không 
thông đạt thì luống nhọc công phu. “Trai” là “tÈ”, gọi 
rằng đồng tê tức là nghiêm chỉnh thân tâm không cho 
tán loạn. “Trì” là giữ và “hộ” là giúp, nghĩa là đối với 
giới hạnh như pháp mà hộ trì. 


223 


Fasting means guarding against the six attractions 
on the outside and the three poisons on the inside and 
striving through contemplation to purify your body and 
mind. 


159. Fasting also includes five kinds of food. Firsf 
there”s delight in the Dharma. This is the delight that 
comes from acting in accordance with the Dharma. 
Second is harmony in meditation. This is the harmony 
of body and mind that comes from seeing through 
subject and object. Third is invocation, the invocation of 
buddhas with both your mouth and your mind. Fourth 
is resolution, the resolution to pursue virtue whether 
walking, standing, sitting, or lying down. And fiíth is 
liberation, the liberation of your mỉind from worldly 
contamination. These five are the foods of fasting. 





162. Worship means reverence and humility. It 
means revering your real self and humbling delusions. lf 
you can wipe out evil desires and harbor good thoughts, 
even if nothing shows, it's worship. Such form is its real 
form. 


The real form of phenomena is the True Nature or 
Dharma-nature. The Sutra says, “Only when the 
person who bows and the object of tribute are both 
empty, then there is communication with the Way.” 


224 


Ngoài thì cắm giữ sáu tình, trong thì chế phục ba 
độc, siêng năng cần mẫn giác sát, thanh tịnh thân tâm. 
Rõ được nghĩa như thế mới gọi là trì trai. 

159. Ăn chay có năm thứ: 

4ội là Pháp hỉ thực nghĩa là y theo chánh pháp, 
hoan hỉ phụng hành. 

Hái là thiền duyệt thực nghĩa là trong ngoài lóng 
lặng, thân và tâm vui thích. 

Ba là niệm thực nghĩa là thường niệm chư Phật, 
tâm và miệng tương ưng. 

Bốn là nguyện thực nghĩa là trong lúc đi đứng 
nằm ngồi luôn phát nguyện lành. 

am: là giải thoát thực nghĩa là tâm thường thanh 
tịnh, không nhiễm theo trần tục. 

Ăn năm món này gọi là trì trai. 

162. Phàm nói “lễ” tức “kính”, nói “bái” tức 
“phục”. Có nghĩa cung kính chân tánh và nép phục vô 
minh gọi là lễ bái. 

Nếu hằng diệt ác tình, hằng còn thiện niệm, tuy 
chẳng hiện lý tướng, vẫn là lễ bái. Tướng ấy tức là 
Pháp tướng. 


Pháp tướng ở đây nghĩa là thực tướng các pháp tức 
là thực tánh hay Pháp tánh. Kinh có nói: “Năng lễ sở 
lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì.” 


225 


The person who bows is the subject and the object 
is the statue of Buddha or a patriarch; both have 
empty nature. When we are bowing and realize this 
emptiness, the communication with the Way will 
appear, and this com munication is inconceivable. 
Therefore in the act of bowing there is the practice 
of concentration and wisdom. 


163. The Lord wanted worldly people to think of 
Worship as expressing humility and subduing the mind. 
So he told them to prostrate their bodies to show their 
reverence, to let the external express the internal, to 
harmonize essence and form. Those who fail to cultivate 
the inner meaning and concentrate instead on the 
outward expression never stop indulging in ignorance, 
hatred, and evil while exhausting themselves to no 
avail. They can deceive others with postures, remain 
shameless before sages and vain before mortals, but 
they”ll never escape the Wheel, much less achieve any 
merit. 


The prostration in accordance with the Dharma 
which has the purpose to express our humility is a 
practice of breaking our ego, as the Sixth Patriarch 
chided the monk Fa-ta when, having met him, Fa- 
ta bowed to him without his head touching the 
ground: 


“If you bow without reaching the ground, how does 
that compare to not bowing at all? 


226 


Năng lễ là người lạy (chủ thể), sở lễ là Phật hay Tổ 

(đối tượng). cả hai thê tánh là không. Nếu khi lễ bái 

chúng ta nhận ra được tánh không này, lúc đó sẽ cảm 

ứng được với đạo, và cảm ứng này không thê nghĩ 
bàn. Như vậy trong hành động lễ bái có tu tập định 
và tuệ. 

163. Thế Tôn muốn khiến cho người thế tục biểu 
hiện tâm khiêm hạ cũng dùng lễ bái. 

Cho nên thân bên ngoài phải khuất phục để thị 
hiện cung kính bên trong. Nêu bên ngoài để rõ bên 
trong, tánh và tướng tương ưng. Nếu không thực hành 
lý pháp, chỉ chấp cầu bên ngoài, trong thì buông lung 
theo sân si, thường làm nghiệp ác. Ngoài luống nhọc 
thân tướng, dối hiện uy nghi, không hồ thẹn với bậc 
thánh và luống dối kẻ phàm thì không khỏi luân hồi, 
đầu có thành công đức? 

Lễ bái đúng pháp cốt tỏ bày lòng khiêm hạ là một 

cách tu tập diệt trừ bản ngã, như Lục Tổ quở vị tăng 

tên Pháp Đạt đến lễ Lục Tổ mà đầu không sát đất: 


“Lễ mà đầu không sát đất, chi bằng đừng lễ. 


227 


“You must have something on your mind. What 
have you learned? At present you are conceited 
about this formal practice. Listen to my verse: 


Bowing is originally to break the banner oƒ pride: 
Why should one's head not reach the ground? 
When you have ego, ƒqults then occur: 

Forget your qchievement, and blessings are 
peerless.” 


174. The people l meet nowadays are superficial. 
They think of merit as something that has form. They 
squandker their wealth and butcher creatures of land and 
sea. They foolishly concern themselves with erecting 
statues and stupas, telling people to pile up lumber and 
bricks, to paint this blue and that green. They strain 
body and mind, injure themselves and mislead others. 
And they don”t know enough to be ashamed. How will 
they ever become enlightened? They see something 
tangible and instantly become attached. lf you talk 
to them about formlessness, they sỉt there dumb and 
confused. Greedy for the small mercies of this world, 
they remain blind to the great suffering to come. Such 
disciples wear themselves out in vain. Turning from the 
true to the false, they talk about nothing but future 
blessings. 


See qlso 152, 155, 160. 


+ 


228 


'““[rong tâm ông ắt có một vật. Vậy ông chứa sự 
nghiệp gì? Ông trọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ: 


Lễ cốt chặt cờ mạn 

Sao đâu không sát đất? 
Có ngã lội liền sanh, 
Quên công phước võ tỷ. ” 


174. Ta thấy người thời nay hiểu biết cạn cọt, chỉ 
lẫy sự tướng làm công phu. 


Hoang phí của báu, phần nhiều làm thương tốn 
những vật trên bờ dưới nước. Vọng lập tượng tháp, 
thúc người chứa gỗ gom bùn, tô xanh vẽ lục. Đem hết 
tâm lực làm tốn mình mê người, chưa biết hỗ thẹn thì 
đến chừng nào mới được giác ngộ. Thấy việc hữu vi 
thì luôn đắm mắc. Nói đến vô tướng thì ngốc ngốc như 
mê. 

Tham những hạnh phúc thế gian nhỏ nhoi thì 
làm sao biết được nỗi khổ to lớn sau này. Người tu học 
như trên luống tự nhọc nhẵn, trái với chánh mà lại dối 
nói là được phước. 


Xin xem số 152, 155, 160. 


*% 


229 


INVOKING BUDDHA 


171. Buddha means awareness, the awareness of 
body and mind that prevents evil from arising in either. 
And to invoke means to call to mind, to call constantly 
to mind the rules of discipline and to follow them with 
all your might. 


This is what”s meant by invoking. Invoking has to 
do with thought and not with language. lf you use a trap 
to catch fish, once you succeed you can forget the trap. 
And if you use language to find meaning, once you find 
it you can forget language. 


172. To invoke the Buddha”s name you have to 
understand the dharma of invoking. lf it's not present in 
your mind, your mouth chants an empty name. 


As long as you're troubled by the three poisons or 
by thoughts of yourself, your deluded mind will keep 
you from seeing the Buddha and you'll only waste your 
effort. Chanting and invoking are worlds apart. 


Chanting ¡is done with the mouth. Invoking is 
done with the mind. And because invoking comes from 
the mind, it's called the door to awareness. Chanting 
is centered in the mouth and appears as sound. lf you 
cling to appearances while searching for meaning, you 
Wworrt find a thing. 


230 


NIỆM PHẬT 


171. Phật là giác, gọi là giác sát nơi tâm, chớ 
khiến khởi ác. Niệm là nhớ, nghĩa là hằng nhớ giữ giới 
hạnh không quên. 

Trọn liễu nghĩa như thế gọi là niệm. Cho nên biết 
niệm ở nơi tâm, chẳng ở lời nói. Nhờ nôm được cá, 
được cá phải quên nôm. Mượn lời tìm ý, được ý phải 
quên lời. 

172. Đã xưng niệm danh Phật thì phải biết niệm 
đạo Phật. Nếu tâm không thực niệm, thì miệng niệm 
tên suông, 

Ba độc lẫy lừng bên trong, nhân ngã đầy bụng 
thì đem tâm vô minh hướng bên ngoài cầu Phật, công 
phu luống uống. Hơn nữa nghĩa lý của tụng với niệm 
cách nhau xa. 

Ở miệng gọi là tụng, tại tâm gọi là niệm. Nên biết 
niệm từ tâm khởi, đó là cửa giác hạnh. Tụng ở trong 
miệng là tướng của âm thanh. Chấp tướng mà cầu lý 
thì chắng thể được. 


231 


Thus, sages of the past cultivated introspection 
and not speech. 


The purpose of invoking the Buddhas name is to 
remember his virtue and reflect it clearly in our behaviour. 


The upper part of Chinese character of “invoking” 
is the character “now” and the lower part is the 
character “mind”, and the term “Buddha” means 
the enlightened one. 


As expressed in Chinese characters, “invoking the 
Buddha“s name” means being aware here and now. 


See qlso 169, 170. 


232 


Nên biết chư thánh ngày xưa tu niệm Phật chẳng 
phải nói ngoài miệng mà suy cứu nơi tâm. 
Niệm Phật cốt là tâm nhớ giác hạnh của Phật để xét nét lại 
mình, đừng cho lầm lẫn. 


Chữ niệm Hán tự có hai phân. Phần trên có bộ kim 
(hiện tại) và dưới có bộ tâm; chữ Phật nghĩa là tỉnh 
giác. 
Nếu hiểu trên Hán tự thì niệm Phật là sông tỉnh giác 
ngay đây và bây giờ. 

Xin xem số 169, 170. 


x 


BATHING 


164. But the Bathhouse Sutrg says, “By contributing 
to the bathing oƒ monks, people receive limitless 
blessings.” This would qppegr to be an instgnce oƒ 
external practice achieving merit. How does this relate 
to beholding the mind? 


165. Here, the bathing of monks doesnt refer 
to the washing of anything tangible. When the Lord 
preached the Bathhouse Sutra, he wanted his disciples 
to remember the dharma of washing. 


So he used an everyday concern to convey his real 
meaning, which he couched in his explanation of merit 
from seven offerings. 


Of these seven, the first is clear water, the second 
fire, the thírd soap, the ƒourth willow catkins, the fifth 
pure ashes, the s/xth ointment, and the seventh the 
inner garment. 


He used these seven to represent seven other 
thỉngs that cleanse and enhance a person by eliminating 
the delusion and filth of a poisoned miỉnd. 


234 


TÁM RỬA 


164. HÔI: Như trong kinh Ôn Thất nói: “Người 
nào tắm gội cho chúng tăng thì được phước vô lượng. ” 
Đây là bằng vào sự pháp (pháp bên ngoài) công đức mới 
thành. Nếu dùng quán tâm đâu thể trơng ưng? 


165. ĐÁP: Tắm gội chư tăng mà được phước vô 
lượng không phải là việc hữu vi của thế gian. Thế Tôn 
thường vì các đệ tử nói kinh Ôn Thất, muốn khiến họ 
thọ trì pháp tây dục. 

Thế nên mượn việc thế gian tỷ dụ cho chân tông, 
ấn nói bảy việc công đức cúng dường. 

1. Nước sạch, 2. lửa nấu, 3. thái đậu (xà-bông), 4. 
cành dương, 5. nước tro sạch, 6. cầu cao (dầu thoa). 7. 
nội y. 

Bảy việc này dụ cho bảy pháp khiến cho chúng 
sanh gội rửa trang nghiêm, hay trừ độc tâm vô minh 
cấu uế. 


235 


166. The fírst of these seven is morality, which 
washes away excess just as clear water washes away 
dirt. Second is wisdom, which penetrates subject and 
object, just as fire warms water. Third is discrimination, 
which gets rid of evil practices, just as soap gets rid of 
grime. Fourth is honesty, which purges delusions, just as 
chewing willow catkins purifies the breath. Fiƒth is true 
faith, which resolves all doubts, just as rubbing pure 
ashes on the body prevents illnesses. S/xth is patience, 
which overcomes resistance and disgrace, just as 
ointment softens the skin. And seventh is shame, which 
redresses evil deeds, just as the inner garment covers 
up an ugly body. 








These seven represent the real meaning of the 
sutra. 


When he spoke this sutra, the Tathagata was 
talking to farsighted followers of the Mahayana, not to 
narrow-minded people of dim vision. It”s not surprising 
that people nowadays don”t understand. 


See qlso 167, 168. 


236 


166. /ộí là tịnh giới rửa sạch lỗi lầm như lấy 
nước sạch gội rửa trần cấu. Mz là trí tuệ quán sát 
trong ngoài như đốt lửa làm ấm nước sạch. _öz là phân 
biệt giản trạch, lựa bỏ điều ác, như xà-bông rửa sạch 
chất dơ. Bốn là chân thật đoạn hết vọng tưởng như 
cành dương làm tiêu sạch hơi hôi trong miệng. Năm: là 
chánh tín để quyết định không còn nghỉ ngờ như tro 
sạch chà sát thân mình không bị gió. Sáw là nhu hòa 
nhẫn nhục cam chịu như dầu thoa làm trơn láng da 
bên ngoài. Và báy là hồ thẹn, hối các ác nghiệp như nội 
y ngăn che thân hình xấu xí. 


Bảy pháp trên là mật nghĩa của kinh. 


Như Lai vì các vị đại thừa lợi căn mà nói, chẳng 
phải vì kẻ tiểu trí hạ liệt phàm phu. Cho nên người 
thời nay không thể tỏ ngộ. 


Xin xem số 167, lóổ. 


237 


THREE BODIES 


111. Buddhas have three bodies: a transformation 
body, a reward body, and a real body. 


The transformation body ¡is also called the 
incarnation body. The transformation body appears 
when mortals do good deeds, the reward body when 
they cultivate wisdom, and the real body when they 
become aware of the sublime. The transformation body 
is the one you see flying in all directions rescuing others 
wherever it can. The reward body puts an end to doubts. 
The Great Enlightenment occurred in the Himalayas 
suddenly becomes true. The real body doesn”t do or say 
anything. It remains perfectly still. 


But actually, there's not even one buddha-body, 
much less three. This talk of three bodies is simply 
based on human understanding, which can be shallow, 
moderate, or deep. 


112. People of shallow understanding imagine 
theyre pilingupblessingsandmistake thetransformation 
body for the buddha. People of moderate understanding 
imagine theyre putting an end to suffering and mistake 
the reward body for the buddha. 


And people of deep understanding imagine theyre 
experiencing buddhahood and mistake the real body for 
the buddha. But people of the deepest understanding 
look within, distracted by nothing. 


238 


TAM THÂN 


111. Phật có ba thân: hóa thân, báo thân và Pháp 
thân. 


Nếu chúng sanh khi thường làm việc thiện là hóa 
thân Phật hiện. Chúng sanh tu trí tuệ là báo thân Phật 
hiện. Chúng sanh giác được pháp vô vi là Pháp thân 
Phật hiện. Bay đi mười phương tùy nghỉ mà cứu giúp 
chúng sanh là hóa thân Phật. Đoạn dứt mê hoặc, ở núi 
Tuyết thành đạo là báo thân Phật. Không nói không 
rằng, lặng lẽ thường trụ là Pháp thân Phật. 


Nếu luận đến chỗ chí lý một Phật còn không thể 
được hà huống là ba. Đây nói ba thân căn cứ người trí 
có thượng, trung và hạ. 

112. Người hạ trí do vọng dấy lên tạo phước lực, 
nên vọng thấy hóa thân Phật. 

Người trung trí vọng đoạn phiền não, nên vọng 
thấy báo thân Phật. 

Người thượng trí vọng chứng Bồ-đề, nên vọng 
thấy Pháp thân Phật. 

Người thượng thượng trí bên trong chiếu sáng 
tròn lặng lẽ. 


239 


Since a clear miỉnd is the buddha, they attain the 
understanding of a buddha without using the mind. The 
three bodies, like all other things, are unattainable and 
indescribable. The unimpeded mind reaches the Way. 
The sutras say, “Buddhas dont preach the Dharma. 
They don't liberate mortals. And they don”t experience 
uddhaood.” This is what Ì mean. 


The “three bodies” are based on the three levels of 
understanding of mortals. But this idea is false. 


|tis afalse seeing because mortals are unenlightened 
and living in a dream, however the mind of the 
deepest understanding”s people is silent and clear, 
thus enlightened. 


40. A material body of the four elementsiïs trouble. 


Amaterial body ïs subject to birthand death. Butthe 
real body exists without existing, because a tathagata”s 
real body never changes. The sutras say, “People should 
realize that the buddha-nature is something they have 
always had.” Kashyapa only realized his own nature. 


* 


240 


Sáng tâm tức là Phật, chẳng đối tâm mà được 
Phật trí. Biết ba thân cùng với muôn pháp đều không 
thể chấp, không thể nói. Tức là tâm giải thoát, thành 
tựu đại đạo. 


Kinh nói: “Phật chẳng nói Pháp, chắng độ chúng 
sanh, chắng chứng Bồ-đề” là ý này vậy. 


Sở đĩ chia ra ba thân Phật là căn cứ trên ba trình độ sai biệt 
của chúng sanh. Cái thấy đó là vọng thấy. 


Vọng thấy là thấy trong mê vì người bậc hạ, trung và 
thượng chưa giác ngộ; trong khi bậc thượng trí tâm 
tịch và chiếu tức chứng Bồ-đề. 


40. Sắc thân tứ đại tức là phiền não. 


Phàm là sắc thân phải chịu sanh diệt. Pháp thân 
thì thường trụ, nhưng không chỗ trụ. Pháp thân Như 
Lai thường không biến đổi. Kinh nói: “Chúng sanh 
nên biết Phật tánh vốn tự có.” Ngài Ca-diếp chỉ là ngộ 
được bản tánh. 


241 


STRANGE SCENES 


53. But when you first embark on the Path, your 
awareness won't be focused. You re likely to see all 
sorts of strange, dreamlike scenes. 


But you shouldn”t doubt that all such scenes come 
from your own miỉnd and nowhere else. 


The Buddha said that to practice is to swim against 
the current. Our effort should be continuous and 
our work beyond the ordinary. The ordinary is 
the worldly, meaning the attachment to six sense 
objects. Because we swim against the worldly 
current there is friction between for and against 
the current, and this friction generates the illusory 
or dreamlike images, sounds, and feelings, that our 
Master call “strange phenomena.” The patriarchs 
used stronger terms, such as “demonic scenes” to 
name these strange phenomena, so that we would 
not dwell on them. 


To practice is to return to a balanced mind 
permanently and become Buddha right at that very 
moment, not looking forward to new or strange 
events. 


There is a Zen saying: “See Buddha, kill Buddha; see 
Mara, kill Mara.” 


242 


HIỆN TƯỢNG LẠ 


53. Người sơ phát tâm thần thức thảy đều bất 
định, /z»ếuj trong mộng chợt thấy cảnh lạ. 


Không cần phải nghỉ, chính là tự tâm sinh khởi 
không phải từ bên ngoài. 

Phật nói tu là lội ngược dòng. Vừa là phải nỗ lực 
liên tục, vừa làm một việc phi thường, không theo 
thường tình. Thường tình có nghĩa theo thói đời, tức 
là dính mắc với sáu trần. Vì ngược dòng như thế nên 
trên mặt tâm sinh lý cơ thể phản kháng, vả sự ma 
sát giữa xuôi theo và đi ngược dòng đời sẽ phát sinh 
những ảo ảnh, ảo thanh hay ảo giác gọi là hiện tượng 
lạ. Những hiện tượng lạ này chư Tổ dùng danh từ 
mạnh hơn là ma cảnh khiến chúng ta biết sợ không 
đăm trước. 


Tu là trở về bình thường, ngay đó tỉnh giác thành 
Phật, chớ không phải tìm cầu hiện tượng lạ. 


Nhà thiền có câu “Gặp Phật giết Phật, gặp ma 
giết ma.” 


243 


During sitting meditation, while our stream of 
consciousness is in the transformation process, 
we often see false visualizations of Bodhisattvas 
or Maras and get stuck there, which ¡is called “a 
demonic side effect.”” When seeing these unreal 
visions, whether of Buddha or of Mara, we should 
let go of them, because they are false. However, 
practitioners, when realizing their own true 
nature, might laugh or cry; but these are only the 
manifestations of their mind right at that moment, 
not a strange event. 


Zen master Su Ngan in Doan Nham spent his days 
sitting on a carved stone, like a dull man. From time 
to time, to be aware of the Master, he called himself 
“Master,” then replied to himself, “Be watchfull 
Donft let yourself be deceived by anyone.” This 
“anyone” is simply our wandering thoughts and 
strange scenes arising during practice. 


See qlso 50, 54, 55, 56, 57. 


* 


244 


Khi ngồi thiền tâm thức biến chuyền, có khi gặp 
những hình ảnh Bồ-tát hay những cảnh ma quái, nêu 
kẹt trong đó tức bị “tâu hỏa nhập ma.” Gặp những 
hình ảnh không thật này, dù là Phật dù là ma, đều 
phải buông bỏ vì đó là ma cảnh. Các hành giả khi 
kiến tánh có thể khóc cười, đó chỉ là phản ứng tự 
nhiên lúc bấy giờ, không phải hiện tượng lạ. 


Trong nhà Thiền có thiền sư Sư Ngạn ở Đoan Nham 
để nhắc nhở mình luôn luôn nhớ ông chủ, suốt ngày 
ngồi trên thạch bàn như kẻ ngu, thỉnh thoảng tự gọi: 
“Ông chủ”, rồi tự đáp: “Tỉnh tỉnh chớ bị người lừa!” 
Người đây không ai khác lạ mà chính là những vọng 
tưởng và hiện tượng lạ trong lúc công phu. 


Xin xem số 50, 54, 55, 56, 57. 


x 


245 


STORIES 


1. FURUNA SONJA 


When Furuna Sonja, a disciple of the Buddha, 
Was preparing to go far away to spread the Buddha”s 
teachings, the Buddha asked him, “Where you are going 
they have no culture. They will kick you and strike you 
and spit in your face. ls that OK with you?” 


His disciple said, “I think about it like this: Even if 
they hit me and kick me and spit on me, they will not take 
my life.” 


Then the Buddha said, “They might even take your 
life; is that still all right with you?” At that his disciple said, 
“At that time I will think like this: They are liberating me 
from my body, the physical source of my great suffering 
and grief.” 


The Buddha said, “Then go there. lf you have 
confidence and resolution like this, there is no mistake.” 


2. HOSHIN KOKUSHI 


A story is told about a large temple called Zuiganjji 
in Sendai, and about the person who became the first 
abbot there, Hoshin Kokushi. 


In the nearby area of Makabe there was a castle, 
and in the castle a servant by the name of Heshiro was 
responsible for taking care of the daimyo“s geta - the 
lord”s footwear. 


246 


TRUYỆN 


1. TÔN GIÁ PHÚ-LÂU-NA 

Khi Tôn giả Phú-Lâu-Na, một đệ tử của Phật chuẩn 
bị đi xa để truyền bá Phật pháp, Phật hỏi ông: “Nơi ông 
đến giáo hóa, người ta không có văn hóa. Họ sẽ đá, đánh 
và nhồ vào mặt ông. Vậy ông có chịu được không?” 

Tôn giả nói: “Con nghĩ rằng, nêu họ có đánh, đá và 
nhồ vảo mặt con, họ vẫn chưa lẫy mạng con.” 

Phật hỏi, “Họ có thể lây mạng ông, ông nghĩ sao?” 

Tôn giả đáp rằng: “Nếu họ làm như thế, con nghĩ 
sẽ giúp con thoát khỏi thân xác đầy khổ đau và phiền não 
này.” 

Phật bảo tôn giả: “Vậy ông hãy đi đến đó. Nếu ông 

tự tin và quyết tâm như vậy, ta tin rằng ông sẽ thành công.” 


2. QUỎC SƯ PHÁP TÂM 

Chuyện kể về một ngôi chùa lớn ở Sendai tên là 
Thụy Nham tự, và vị trụ trì đầu tiên là Pháp Tâm Quốc 
Sư. 

Trong khu vực lân cận Makabe có một tòa lâu đải 
của viên lãnh chúa, và người hầu cận tên Heshiro có 
nhiệm vụ chăm sóc đôi giày của lãnh chúa. 


247 


One night, Heshiro accompanied the daimyo as he 
went out for the evening. But when the daimyo reached 
his destination, Heshiro was not allowed to go inside with 
the daimyo because he was only a servant. lt was a very 
cold night in Makabe. As was the custom, the daimyo left 
his shoes outside as he entered the building. Because he 
did not want the daimyo to have to put cold geta on his 
feet, Heshiro warmed the shoes in his coat. Just before 
the daimyo was ready to leave, Heshiro returned the geta 
to the building“s entrance. When the daimyo came out 
and found that his geta were warm, he was furious and 
accused Heshiro of having sat on them. The daimyo was 
irate at Heshiro”s kindness; everything had gotten turned 
around. He was so furious he threw the geta at Heshiro, 
who grabbed them and ran away. 


Heshiro went to Kyoto, where he remained enraged 
at his miserable situation, thinking only about what he 
could do to get back at the daimyo. They were both equal 
as human beings on this earth, so why should he have 
been put into such a miserable position? 


He decided to become ordained, because that was 
the one way he could get the daimyo to bow down to 
him. 


248 


Một đêm, Heshrro theo lãnh chúa đi ra ngoài. Nhưng 
khi đến nơi, Heshiro không được phép vào trong nhà cùng 
với lãnh chúa vì ông chỉ là một người hầu. Ở Makabe trời 
về đêm rất lạnh. Theo phong tục, lãnh chúa tháo giày để 
ngoài cửa trước khi vào nhà. Vì không muốn lãnh chúa 
phải mang giày lạnh khi ra về, nên Heshiro sưởi ấm đôi 
giày trong áo khoác của mình. Trước khi lãnh chúa chuẩn 
bị ra về, Heshiro đặt đôi giày lại nơi ngưỡng cửa. Lãnh 
chúa bước ra và cảm nhận giày của mình vẫn còn âm, 
ông nổi giận và buộc tội Heshiro đã ngồi lên giảy của 
ông. Lãnh chúa đã tức giận trước lòng tốt của Heshiro; sự 
việc đã bị hiểu lầm. Quá tức giận, ông ném đôi giày vào 
Heshiro. Người hầu cận chỉ kịp chụp lấy và bỏ chạy. 

Heshiro đi đến Kyoto, lòng nặng ưu phiền về số 
phận khốn khổ của mình, trong tâm chỉ nghĩ một chuyện 
duy nhất là làm thế nào để trả thù lãnh chúa. Lãnh chúa 
cũng là con người như ông, vậy tại sao ông phải lâm vào 
tình trạng khốn khổ như thế? 


Ông quyết định đi tu, vì chỉ còn cách đó ông mới 
buộc lãnh chúa phải đảnh lễ ông. 


249 


In those days one had to go to China to become 
ordained, so Heshiro stowed away on a ship. When he 
arrived in China, he went to a dojo on Kinzan Mountain, 
but he could not understand a word that was said there. 
He could not read, either-having been only a servant he 
had never learned any kanji. This troubled the Kinzan 
roshi. Heshiro was a very enthusiastic student, and the 
roshi wanted to do something for him. Then the roshi had 
an idea. He drew a huge circle with a big J in the middle 
and asked Heshiro what it was. Heshiro did zazen day and 
night trying to figure out what the circle and the J meant. 
He had been deeply injured by the daimyo“s insults, and 
he trained desperately-harder than anyone else. 


Maybe there was no meaning in that circle with 
the J in it, but through his deep efforts he reached 
enlightenment doing zazen on this drawing. That one 
deep thought of anger and revenge at the daimyo 
brought him to this great understanding; finally he was 
able to drop it all, to lose all sense of inner and outer, his 
whole sense of self and other, earth and heavens, until, 
like a huge explosion, it all fell away. 


He could not understand the drawing, but 
everything around him appeared illumined. After that he 
returned to Kyoto and to the temple of Myoshinji. 


250 


Thời đó, muốn xuất gia phải đến Trung Quốc, nên 
Heshiro trỗn trên một chiếc tàu đi Hoa Lục. Đến nơi, ông 
vào một thiền viện trên núi Kính Sơn, nhưng ông không 
hiểu được ngôn ngữ ở địa phương. Ông lại không biết chữ 
vì thân phận hầu cận không được đi học Hán tự. Điều này 
gây không ít khó khăn cho vị thiền sư. Heshiro là một 
thiền sinh tu tập nhiệt tâm, nên thiền sư muốn giúp ông. 
Thiền sư có sáng kiến vẽ một vòng tròn với chữ J lớn ở 
giữa và hỏi Heshiro nghĩa là gì. Heshiro tọa thiền ngày 
đêm, có găng tìm ra ý nghĩa của vòng tròn với chữ J. Ông 
đã tốn thương nặng nè vì sự nhục mạ của lãnh chúa nên 
khổ luyện miên mật hơn những thiền sinh khác. 


Có lẽ vòng tròn với chữ J không có ý nghĩa gì, nhưng 
qua nỗ lực tột bực, ông đạt ngộ khi tọa thiền dựa trên đề 
mục này. Lòng phẫn nộ và thù hận lãnh chúa mãnh liệt đã 
đưa ông đến chứng ngộ; cuối cùng ông đã có thể buông bỏ 
tất cả, nội tâm và ngoại cảnh, ta và người, đất và trời, cho 
đến khi, giống như một sự bùng nô lớn, tất cả đều Sụp đô. 


Tuy ông không hiểu hình vẽ, nhưng mọi thứ chung 
quanh ông đều sáng tỏ. Sau đó, ông trở về Kyoto và đến 
chùa Diệu Tâm. 


251 


Zuiganji, the temple in Sendai, which was near 
Makabe, had just been made into a dojo of the Myoshinji 
line, and Heshiro was sent there to establish it as a 
training monastery. A great ceremony was held in his 
honor as the new abbot. All the royalty lined up along 
the path to the entrance of the hondo, where Heshiro 
was to offer a poem expressing his understanding, as is 
customary at such times. 


The daimyo had forgotten Heshiro“s face, of course. 
The abbot's poem was about having climbed Mount 
Kinzan in China, having done many years of practice and 
finally realizing true understanding, and then coming 
down from Kinzan to this faraway place of training. 


lt was about how our physical bodies are made up 
of the Five Elements, of sadness and joy, so that if we look 
at them through awakened eyes we need no property, 
no fame or great name. We can see that they have no 
meaning and rise out of emptiness. He concluded by 
Saying that now the Buddha Nature had returned to open 
this new dojo and bring sentient beings to enlightenment. 


After that it was time for the daimyo to do 
prostrations to Heshiro, who was now the daimyo”s 
teacher. Heshiro laid out grass on a tall tray, and on the 
same tray carefully laid out those very same geta that the 
daimyo had thrown at him. 


252 


Ngôi chùa Thụy Nham ở Sendai, gần Makabe, mới 
chuyền thành một thiền viện thuộc hệ phái Diệu Tâm, và 
Heshiro đã được cử tới đó để thiết lập thành một tu viện 
chuyên tu. Một buổi lễ lớn được tổ chức đề tân phong vị 
tân trụ trì. Hoàng tộc xếp hàng dọc theo đường vào Pháp 
đường, nơi vị trụ trì Heshiro, theo phong tục thời ấy, phải 
đọc bài kệ nói lên việc chứng ngộ của mình. 

Lãnh chúa tất nhiên đã quên Heshrro. Bài kệ của trụ 
trì nói việc ông lên núi Kính Sơn ở Trung Quốc, trải qua 
nhiều năm tu tập. và cuối cùng đạt ngộ, và sau đó từ Kính 
Sơn đi đến thiền viện này. 


Bài thơ nói về thân do năm yếu tô hợp thành, biết 
buồn biết vui, do đó nêu chúng ta nhìn ra với đôi mắt tỉnh 
thức thì sẽ không cần danh và lợi. Chúng ta nhận ra thân 
không có ý nghĩa và bản chất là Không. Heshiro kết luận 
bây giờ tánh Phật trở về đây khai mở thiền viện mới này 
để đưa chúng sinh đến giác ngộ. 

Sau đó, lãnh chúa đến đảnh lễ Heshiro, bây giờ là 
thầy của mình. Heshiro bày một nhúm cỏ trên một chiếc 
mâm cao, và trên mâm cân thận đặt đôi giày trước đây 
lãnh chúa đã ném vào ông. 


The daimyo entered, but still he did not understand 
what had happened. The new abbot came down off his 
cushion and bowed to the daimyo, saying that although 
the daimyo had probably forgotten who he was, he-who 
was formerly Heshiro-had not been able to forget. Then 
he described the incident of the geta in detail, and told 
the daimyo that those same geta were on the tray before 
hem. 


He told how he had trained with all his energy just 
so he could get the daimyo to bow to him, but when he 
thought about it carefully, it was thanks to the daimyo”s 
anger that he had gone into training at all. If it had not 
been for that, he would have remained the daimyo”s 
servant for the rest of his life. 


lf the daimyo had not been furious at him, he would 
never have become abbot that day. He bowed in thanks 
to the daimyo. The daimyo was, of course, astonished at 
hearing all of this. 


2% 


Lãnh chúa đi vào, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì 
đã xảy ra. Sư trụ trì bước xuống chỗ ngồi và cúi đầu xá 
lãnh chúa, nói rằng có lẽ lãnh chúa đã quên Sư, Sư--trước 
đây là Heshiro--đã không quên Ngài. Sau đó, Sư kể lại 
câu chuyện về đôi giày và đôi giày này đang ở trên mâm 
trước mặt Ngài. 

Sư nói rằng sư đã tu luyện hết sức mình chỉ vì muốn 
lãnh chúa phải đảnh lễ sư, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì nhờ 
có cơn giận của lãnh chúa mà sư đã đi vào đạo. Nếu không 
như vậy thì sư sẽ phải làm tôi tớ cho lãnh chúa suốt đời. 

Nếu lãnh chúa đã không tức giận thì sư sẽ không bao 
giờ trở thành sư trụ trì ngày hôm nay. Sư cúi đầu tạ ơn 
lãnh chúa. Lãnh chúa, tất nhiên, rất sững sờ. 


+ 


MỤC LỤC 


CHÁNH VĂN 

NI CHỮNG NHÀ Dáng s2c2cacssooodiosego 13 
HUYẾỆT MẠCH LUẬẨN ác 2661622066606 x0ag 21 
NG TINH: 1 TT gà co0 1Ä 6666642106 0ả86ua66 75 
TH¬. TƯ ONG 1  ysabseanindiaiossb 113 
GLẢNG GIẢI 

NHỊ CHỦNG NHẬP.........................-222 22 che l6I 
TT 1. ca 6n 56 6a sẽ 171 
TN T1 ....ẻ. gõ 7ä75 56a ổaAO ẽ.... 181 
TT 1 ca nan ae 187 
SAT BI TT cokvovasaysOfek 195 
TAM TỤ TỊNH GIỚI........................--2-525sc222xc22ExczzEe 199 
9) 0ã... ẽẻẽ 201 
CHÀNH. KIỂN ¡s26 20aec062u0xia06.64222x2 0e 211 
XI C0710 110 na na n15 
NIỆM PFHẬT.......................c 6601 c01066066020a2 231 
TU NT T2 can 0án sa byseteeoessislaehieeesesgelstrei 235 
TẠI TH 77 nh na 239 
HIỆN TƯỜNG TA si 0á0600uagn6esoeoaielrdsse 243 
TT acc 5B an nẽäằe 247 


